Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA 




CHUYÊN ĐẺ PT-BPT 


SỬ DỤNG MÁY TÍNH 
CẦM TAY TRONG 
TÌM KIẾM 1LỜ1I GIÃI 



*Àlai 0ũmm / Vwt 























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP 

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH 

Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm, nghiêm đó là nghiệm vô tỷ hay hữu tỷ vô cùng 
quan trọng. Đe biết rõ hơn ta tham khảo một phương trình dưới đây: 

Cho phương trình sau: X 4 - 2x 3 -x + l = \j4x 2 -2x+ 1 . 

Phân tích : 

Ta thực hiện việc tìm kiếm lời giải theo các bước sau: 

Bước 1 : Sử dụng máy tính cầm tay, truy cập vào chức năng TABLE 0 MODE 7) và nhập vào hàm 
số: 


F(x) = x 4 -2X 3 -X+Ì- V4X 2 -2X+1 như hình bên dưới: 



IU Math 

f(X)=<l4X 2 -2X+ll 


Bước 2\ Ấn dấu = và chọn giá trị START = -2. START là giá trị bắt đầu, thường được đối chiếu 
với điều kiện để xác định. 


0 Math 

-2 

Ối chiếu với điều 

Bước 3: Ân dấu = và chọn giá trị END = 3. END là giá trị kết thúc, thường được đ' 
kiện để xác định. 


H Math 

3 


Bước 4\ Ân dấu = chọn giá trị STEP = 0.5. STEP là giá trị bước nhảy hay còn gọi là khoảng cách 
giữa các giá trị biến số. 


1 


Mai Xuân Việt 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


step? 

H 

Math 



Ũ.5 


Bước 5: Bấm = để nhận bảng giá trị của hàm số với các giá trị X tương ứng để chọn ở trên. Nhìn 
vào bảng giá trị ta thấy khi X = 0 thì / (x) = 0 hay X = 0 là một nghiệm của hàm số. 




II 

Math 


K 

F 


M 

-□.5 

Ũ.ŨBữlị 


5 


d 


Ẽ 

-D.EBÌ 

0.5 



Ngoài ra ta thấy hàm số còn đổi dấu khi X từ 2 đến 2.5, suy ra phương trình có ít nghiệm một 
nghiệm trong khoảng (2; 2.5) ngoài nghiệm x = 0 thấy ở trên. 

0 Matii 



K 

F 

9 

3 

-ĨI.ED5 

lũ 


1.1399 

7 


19.MÌẼ 


3 


Vì từ bước nhảy của X từ -0.5 đến 0 có X = 0 là một nghiệm của phương trình nên trong khoảng 
(-0.5;0) phương trình có đổi dấu hay không nên tại khoảng này ta khảo sát kỹ hơn bằng TABLE 
xem sao. Chọn START = -0.5, END = 0, STEP = 0.1 và ta nhận thấy phương trình còn ít nhất 1 
nghiệm nằm trong khoảng (-0.5;-0.4) nữa. 


9 

K 

E 

H 

F 

□.3591 

Math 

E 

ĩ 

-□1M 1 

ũEnu 

ỀcỹữEt 



8. 4499351 Si kid-3 


2 


Mai Xuân Việt 






























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bước 6: Bây giờ ta dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay (ở đây mình sử dụng 570VN- 
LPUS) để tìm nghiệm của phương trình trong hai khoảng (-0.5;-0.4) và (2;2.5). 

• Với X e (-0.5;-0.4) ta chọn giá trị ban đầu để máy tính dò nghiệm, thường là giá trị trung 
bình của khoảng nghiệm ( 0-5)+ ( 0-4) _ _Q 45 hay t a c 5 thể chọn bất kỳ giá trị nào trong 

khoảng củng được, chọn càng gần giá trị của nghiệm thì máy tính dò càng nhanh. 

Ta tìm được nghiệm của phương trình là X « -0,414213562 = 1 - V2 , 



, , 2 + 2.5 

Với X e (2;2.5) ta chọn giá trị ban đâu đê máy tính dò nghiệm là — = 2.125, tương tự 

như trên, ta có thể chọn giá trị 2.2 hay 2.3 đều được tuỳ các bạn. 

Ta tìm được nghiệm của phương trình là X « 2.414213562 = 1 + V2. 



Như vậy máy tính hỗ trợ ta tìm được 3 nghiệm của phương trình là x = 0,x = l±v2, 
Khi đó phương trình trên ta sẽ giải như sau: 


- 2x 3 - X +1 = \[ÃT -2x + l <=> 


4x 2 - 2x +1 > 0 


(x 4 -2x 3 -X 2 ) + Ịx 2 -X +1 - \[ÃT -2x + l j = 0 


<=> (x 4 — 2x 3 — X 2 ) 


1 + - 


1 


= 0 <=> X 4 — 2x 3 — X 2 = 0 <=> 


V X -X + 1 + sỊÃT -2x + l J 
Vì sao lại phân tích được như thế này ta lại tiếp tục đọc ở phần dưới. 


X = 0 

x = l± sỊĨ 


Ghi chú : Các bạn hết sức chú ý khi tìm nghiệm cần phân biệt đâu là nghiệm hữu tỷ, đâu là nghiệm 
vô tỷ vì khi dùng cách nhân liên hợp thì biểu thức liên hợp sẽ khác ở hai loại nghiệm này. Các bạn 
sẽ thấy rõ được điều này ở phần hai. 


PHẦN 2: PHÂN BIỆT NGHIỆM ĐƠN - NGHIỆM BỘI VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 
1. Nghiệm đơn 

Nghiệm đơn x = a là nghiệm mà tại đó phương trình f(x) = 0 được phân tích thành nhân tử có 
dạng (x-a)g(x) và g(a)?t0. 


3 


Mai Xuân Việt 





















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ: Cho phương trình sau: 3x 2 -2x-l + (x-l)Vv 2 + 3 =0 (*). 

Bằng việc sử dụng chức năng TABLE để xác định khoảng nghiệm và chức năng SOLVE của máy 
tính ta xác định được rằng phương trình có nghiệm x = ỉ. Giở mình kiểm tra thêm nghiệm này là 

nghiệm đơn hay nghiệm bội. Ta đặt /(x) = 3x 2 -2x-l + (x-l)V* 2 +3 . 

Ta tính được f'(x) = 6x-2 + TT~ĩ-3 +^=J=l. 

í/( 1) =0 

Ta có hệ sau: < , <=> X = 1 là nghiệm đơn của phương trình. 

[/'( 1)*0 

Ghi chú: Việc tính đạo hàm của hàm số /(x) có thể tính trực tiếp bằng máy tính với chức năng 
tính đạo hàm mà không cần tính công thức của f(x). Nhưng trong trường hợp đi thi không được 
sử dụng máy tính cầm tay thì các bạn nên tính luôn ra như thế này. 

Ta có phương trình (*) o(x-l)ị3x+ỉ + yỊT + 3j = 0<=>x = l 

2. Nghiệm kép 

Nghiệm kép x = a là nghiệm mà tại đó phương trình f(x) = 0 được phân tích thành nhân tử có dạng 
(x-a) 2 g(x) = 0 và g(a)^ 0. 

Ví dụ: Cho phương trình sau: 2x 3 -3x 2 - 12x + 20 + \jx 2 +X-Ỉ = =L = (**) 

\Jx 2 +x-ỉ 

Bằng việc sử dụng TABLE để xác định khoảng nghiệm và chức năng SOLVE của máy tính ta tìm 
được ngay nghiệm của phương trình X = 2. Ta đi xác định đây là nghiệm đơn hay nghiệm bội của 

phương trình. Ta đặt g(x) = 2x 3 -3x 2 -12x + 20 + V* 2 +v-l- ^==D= . 

y X + X — 1 

5>/x 2 +X-1 -5(x-l) 2v + l 

Ta tính được g ’(x) = 6x 2 -ÓX-12+ 2x + l 


\Ị x~ + A 1 


Ta có hệ sau: 


4x 2 +X-1 X 2 +X-1 

s ( 2) = 0 

g '(2) = 0 , suy ra X = 2 là nghiệm kép của phương trình (**). 

g "( 2 )* 0 

" 1 N 


Ta có phương trình (**) <=>(x-2) 2x + 5 + —ị = =0<^>x = 2 

V "vX+X — ly 

3. Nghiệm bội ba 

Nghiệm bội ba X = a là nghiệm mà tại đó phương trình / (x) = 0 được phân tích thành nhân tử có 
dạng (x-a) 3 g(x) = 0 và g(a)*0. 

Ví dụ: Cho phương trình sau: X 3 +X+1 = TTc 2 + 3x + 1 (***) 

Ta cũng dùng TABLE để rà sát khoảng nghiệm và SOLVE để giải tìm nghiệm của phương trình 
trong khoảng đã xác định, ta được nghiệm của phương trình là X = 0. Ta xác định đây là nghiệm 

đơn hay nghiệm bội của phương trình. Đặt /ỉ (x) = X 3 + X +1 - a/3x 2 +3x+1. 

Ta tính được h '(x) = 3x 2 +1 — 2x +1 

^(3x 2 +3x + l) 2 


4 


Mai Xuân Việt 






























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


và /ỉ"(x) = 6x- 


_ /77 - -- 2(2x + l)Í3x 2 + 3x + l) 

2ậ3S + 3x + l)-(2x + l) \,_ [ xí 1 

^(3x 2 +3x + l) 
^(3 x 2 +3x + i) 4 


Ta có hệ sau: < 


<=> X = 0 là nghiệm bội ba của phương trình (***). 


'h{ 0) = 0 
/z'(0) = 0 
h"{ 0) = 0 
h {3) (0) * 0 

Ta có phương trình (***) <£> X 3 + X + 1 = lỊĩx 2 + 3x + l <s> ^ X. ,— - 

+ l + ^/3x 2 +3x + l. 

Và cứ thế tương tự các bạn sẽ tìm được nghiệm bội bậc 4, bậc 5, bậc 6 , ... 

Nhưng trong khuôn khổ chương trình THPT thì các bạn chỉ nên quan tâm tới 3 loại trên là nghiệm 
đơn, nghiệm kép và nghiệm bội ba là quá đủ rồi. 


í 

1 + 

V x ~ 


= 0o x = 0. 


Chú ý: Nhiều bạn sẽ gặp khó khăn khi xác định nghiệm bội vì đạo hàm nhiều cấp của các biểu thức 
chứa căn thức nói chung là rất phức tạp và cũng tốn rất nhiều thời gian nên mình sẽ hướng dẫn các 
bạn làm một các khác tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. 


Cơ sở lý thuyết: Như các bạn đã biết đối với nghiệm bội lẻ (nghiệm bội 1, 3, 5, 7, ...) thì giá trị 
biểu thức sẽ đổi dấu khi đi qua nghiệm còn đối với nghiệm bổi chẵn (nghiệm bội 2, 4, 6, 8, ...) thì 
giá trị biểu thức sẽ không đổi dấu khi đi qua nghiệm. Mặc khác trong chương trình THPT chúng ta 
chỉ cần quan tâm tới việc phân biệt ba loại nghiệm đó là : nghiệm đơn, nghiệm kép và nghiệm bội 
ba. Trong đó nghiệm đơn và nghiệm bội ba là nghiệm bậc lẻ, nghiệm kép là nghiệm bậc chẵn. Vậy 
ta sẽ phân biệt như sau: 

Ví du 1 : Cho phương trình X 2 - 5 = \fx+ 5 . 


Dùng chức năng SOLVE ta tìm đ ược 1 nghiệm của phương trình trên là X « -2.561552813. 

_Ị3 Math í. 

8= -2.561552013 
L-R= 0 


Giá trị này sẽ mặc định lưu tại biến X của máy tính. Ta thay biến X bởi biến A đánh vào màn hình 
như sau: 



Bấm CALC nhập X + 0.00000001 và bấm = ta được kết quả: 



Bấm CALC nhập X - 0.00000001 và bấm = ta được kết quả: 


5 


Mai Xuân Việt 



























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



Dễ thấy /(x + 0.00000001) và f(x- 0.00000001) trái dấu nhau, có nghĩa là qua nghiệm 

x«-2.561552813 biểu thức đổi dấu. ở đây ta chọn đại lượng 0.00000001 là một đại lượng khá an 
toàn để đảm bảo rằng trong khoảng (x;x + 0.00000001) và khoảng (x- 0.00000001; x) không thể có 


nghiệm nào khác. 

Từ đó ta có khẳng định nghiệm X « -2.561552813 là nghiệm bội lẻ của phương trình, giờ ta chỉ cần 
xác định đây là nghiệm đơn hay bội ba nữa là xong. Ta xác định như sau: 

- Gán nghiệm X lúc nãy cho biến A để lưu trữ. 

0 Mãth Á 

I -2.561552013 

- Tính đạo hàm biểu thức / (x) tại X = A. 


0 Math A 13 M:«.th í 

^ (X 2 -5-JX+5) I J> <x 2 -5-75^5)1^ 


0 Math À 

^j(X 2 -5-15^5)1^ 
-5.443299727 


Ta thấy / '(xc)^_2.561552813 * 0 suy ra * * -2.561552813 là nghiệm đơn của phương trình. 

Ta bắt đầu đi tìm đại lượng để liên hợp. Để ý thấy đây là một nghiệm vô tỷ và mình không biết 
chính xác giá trị đúng của nó là bao nhiêu nên không thể tách liên hợp ra ngay nó là (x-a) mà ta 

tách liên hơp dựa vào một đại lượng vô tỷ khác đó là biểu thức có chứa X. Phương pháp làm ở đây 
là chúng ta sẽ tính giá trị tất cả các căn thức có chứa trong phương trình và so sánh giá trị đó với X 
để đưa ra biểu thức liên hợp với từng căn trong đó. 

Với bài này, ta có: Vx+5 «1.561552813 với x« -2.561552813 ta suy ra Vx+5 = -X - 1 


_ 13 Mìth A 

J5wT 

1.561552313 


Vậy phương trình sẽ được phân tích thành: 

(x 2 + X — 4 ) = \lX + 5 + X + 1 (x 2 + X — 4 ) — Ị \Ị X + 5 + X + 1 ^ = 0 


<íí>(x 2 +x-4^1- 


X +1 — \l X + 5 


= 0^ 


x 2 +x-4 = 0 ( 1 ) 

x + 1 — \JX + 5 — 0 ( 2 ) 


Chú ý: Trước khi giải luôn nhớ ghi điều kiện của phương trình, ở đây nhiều bạn hơi “vội vã” nên 
thường quên cái này dẫn tới nhận dư nghiệm. Như bài ở trên thì điều kiện của phương trình là 


6 


Mai Xuân Việt 








































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


-5 < X < —75 V X> 75 

Đây là cách nếu chúng ta sử dụng khi đã quá “bí” hướng đi bằng tư duy thuần tuý, giúp một số bạn 
trình độ vừa phải nhưng vẫn giải được mấy bài phương trình - bất phương trình vô tỷ hơi phức tạp 
bằng sự hỗ trợ của máy tính cầm tay. 


Ngoài ra mình cũng xin giới thiệu với các bạn 4 cách giải khác khi sử dụng tư duy bình thường 
không có sự hỗ trợ của máy tính cầm tay, các bạn có thể tham khảo bên dưới: 

Cách 1: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ 

Giải phương trình: X 2 -5 = 7*+5 
Điều kiện: -5<x<-75 V X>\Ỉ5 

Ịx 2 -5 = y 


Đặt y = 7*+ 5 >0, khi đó ta có hệ phương trình sau: ị v ^ <=>(je-y)(x+y + l) = 0 

U 2 -5=* 


<=> 


\[x + 5 = X 
\[x + 5 = -X - 1 


<=> 


x>0 


-x-5 = 0 


|x<-l 
Ịx + X — 4 = 0 

Cách 2: Sử dụng phương pháp dồn tổng bình phương 

Giải phương trình: X 2 -5 = \Ịx+ 5 
Điều kiện: -5<x<-75 V X>\Ỉ5 

X —5 = •sỊ X + 5 < ^ > X + X H —7 = X + 5 + yjx~h 5 H —7 < ^ > 

4 4 


X = ■ 


X = ■ 


1+721 

~2 

-1-VĨ7 


r n 

x + — 

2 

f /—7 n 

l 2j 


l 2j 


X + 


1 _ nm , 1 

— — 7x + 5 H- 


1 _ /—T 1 

x + — = -yx + 5 —— 

2 2 


<=> 


\fx+ 5 = X 
7x + 5 = -X -1 


<=> 


|x>0 

[x 2 - X - 5 = 0 
Ịx<-Ỉ 
|x 2 +x-4 = 0 


X = ■ 


X = • 


1+721 

-1-TĨ7 


Cách 3: Sử dụng phương pháp tách liên họp thông qua hằng đẳng thức 

Giải phương trình: X 2 - 5 = \[x+5 
Điều kiện: -5<x<-yÍ5 V x>75 

X —5 = Vx+~5 <=> l^x —(x + 5)] + Ịx— y/ x + 5Ị = 0 "íí* ^x — 7-V + 5^íx + 7-X + 5+ lỊ = 0 


<=> 


71+5 = X 
Vv + 5 = -X - 1 


«- 


|x>0 

[x 2 —X—5 = 0 
|x<-l 

|x 2 +x-4 = 0 


X = ■ 


X = ■ 


1 + 721 

2 

-1-TĨ7 


Cách 4: Sử dụng bình phương căn bản và giải phương trình bậc 4 

„2 c ^ n r r- 


<=> < 


-5= 7* + 5 o 

x< -V5 vx> V5 
ỉ 3Ó f 

4 


~ 5 ^ 0 fx<- 75 vx>75 

+ 5 = (x 2 -5) 2 Ịx 4 - 10x 2 - X + 20 = 0 

x< -y/5 V X > 


4 n 2 , 81 

c -9x +■ 


LV 


X +X + - 


= 0 


<=> < 


o 9^ 2 ' 

X - — 

V 2 y 


. 1 
X + _ 
2y 


A 2 


= 0 


7 


Mai Xuân Việt 






















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


<=> < 


x< V X > s 

ự- x -5)ự +x -4) = 0 


<=> i 


X < — >/5 V X > V 5 

I + V 2 Ĩ -1±VĨ7^ 

X =---vx =-— 


X = ■ 


X = ■ 


1 +V21 
~~ 2 

- 1 -VĨ 7 


Nhận xét: Các bạn thấy đó, nếu sử dụng được tư duy một cách linh hoạt ta có thể tạo ra nhiều lời 
giải hay và đẹp. Cách giải dưới sự hỗ trợ của máy tính cho ta một hướng đi để chúng ta có thể giải 
được bài nhưng không làm cho chúng ta giỏi Toán hơn. 


Ví du 2 : Giải phương trình X 2 + 3x + 2 = xVx+7 + (x +1 )a/3x+2 

Dùng chức năng SOLVE của máy tính ta tìm được một nghiệm X «1.618033961. 


B Malh 

X 2 +3X+2=X J x+T+( > 
x= 1.618033961 
L-R= 0 


Ta tiến hành kiểm tra đây là nghiệm đơn hay nghiệm bội. Cũng tương tự như trên ví dụ 1, ta làm 
như sau: 

- Gán giá trị X tìm được cho biến A để lưu trữ. 



Đặt /(x)-x 2 +3x+2-x7Ĩ+Ĩ-(x+1)V3^+2. 
Ta tính được f(A + 0.00000001)«1.3425 X10" 10 



Ta tính được /(A-0.00000001)«1.3399xlO" 10 



Ta có /(A + 0.0000000 l)x f(A- 0.00000001) > 0 hay nghiệm X = A là một nghiệm bội bậc 

chẵn của phương trình, trong khuôn khổ của chương trình THPT thì ta suy ra đây chỉ là 
nghiệm bội chẵn bậc 2. 

Ta tiến hành tìm tất cả các đại lượng liên hợp của các căn thức chứa trong phương trình bằng cách 
tính giá trị tất cả các căn với giá trị nghiệm X «1.618033961 vừa tìm được. 


8 


Mai Xuân Việt 






































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Thay vào các căn thức ta tính được: 

H Ma-thT 

k/x+ĩ* 1.61803398 

ỊV3x + 2« 2.61893397 

Ĩ&T 

Bằng cái nhìn trực quan, ta có đánh giá sau: 

ị sỊx + \ « X 

1.GI803398 

1 Math ẩ 

\\l3x + 2 ~ X + 1 

Vậy đại lượng liên họp cho các căn là: 
ịy/x + l -xj 

ị\j3x + 2 -x-lj 

V3X+2 

2.818033973 


Vì phương trình của chúng ta có nghiệm bội 2 nên nhân tử khi tách liên họp sẽ có dạng là 
(V^+T-x) = X 2 + X + 1 -2xVx+T và ^V3x + 2-x-lj = X 2 + 5x + 3-2(x + l)V3x + 2 . 

Ta bắt đầu trình bày lời giải bài phương trình này như sau: 

X + 3x + 2 = X“\Ị X+1 + (x +1) "\/3x + 2 2x + 6x+ 4 = 2x>/X +1 + 2(x +l) "\/3X+2 

Ịx +X + 1 — 2xV -V + lj + (.V +5x + 3 — 2(x + l) V3x+~2 j = 0 

/ / \2 / -- \2 ịy/x + l -X = 0 íx>0 1 + V5 

^ Vx + 1-x) + K/3X + 2-X-1) = 0<=>^ oị , , „^x = ^—. 

1 ’ 1 ’ ỊV3^2-x-1 = 0 Ịx 2 -X-1 = 0 2 

Nhận xét: Neu tư duy không tốt thì sẽ rất khó giải được bài này, nhưng với sự hỗ trợ của máy tính 
cầm tay, chúng ta đã tìm được lời giải một cách tự nhiên mà không quá khó khăn với những người 
trước nay còn “yếu” trong việc giải phương trình vô tỷ. 


Ví du 3; Giải phương trình x(x 2 -2x + 3 ) = JĨỊỹ +x 2 -x + l) 

Phân tích: Đầu tiên ta cũng sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay giải phương trình 
và tìm được 1 nghiệm là X = 1 . 

0 Mặth A_ 

XCX 2 -2X+3J =J2ĨXf- 

x=" 1 

L-R= 0 

Ta đi kiểm tra nghiệm này là nghiệm đơn hay nghiệm bội của phương trình trên. Ta làm như sau: 

- Đặt / (x) = x(x 2 - 2x + 3 ) -^2(x 3 +x 2 -x + l). Ta định gán nghiệm cho một biến nào đó trong 


máy tính như vì nghiệm này hữu tỉ nên ta nhập luôn vô trong quá trình tính toán hai lân cận 
cho tiết kiệm thời gian. 

Ta có: /(1 + 0.0001) *1.5xl0“ 12 và /(1 - 0 . 0001 ) *-1.5xl0“ 12 


0 Math A 

X(X 2 -2X+3) -J2(x> 

0 Mãth Á 

X(X 2 -2X+3)-Ì2(Xt 

1 l.Sxiõ 12 

1 -1.5xml2 


9 


Mai Xuân Việt 
















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


- Do /(l + 0.000l)x /(1-0.0001) < 0 suy ra nghiệm X = 1 là nghiệm bội bậc lẻ. 


Ghi chú: Các phương trình mũ lớn khi cho lân cận còn nhỏ thì nó sẽ dẫn tới việc mấy tính 
quy về 0, như trường hợp của phương trình trên, với cận là 0.00000001 thì khi thay vô nó sẽ 
ra kết quả bằng 0, máy tính hiển thị như vậy vì kết quả quá nhỏ. Đe khắp phục tình trạng 
này ta chỉ cẩn cho cận lớn hơn xíu là được. Cụ thể ở đây mình cho cận là 0.0001. 

Trong khuôn khổ chương trình THPT ta chỉ cần kiểm tra nó là nghiệm đơn hay bội ba. 

Ta tính đạo hàm của hàm / (x) tại X = 1, ta có / '(l) = 0 suy ra đây là nghiệm bội bậc ba. 



Tiếp theo ta sẽ đi tìm đại lượng liên hợp để ra nhân tử (x-l) 3 = X 3 -3x 2 +3x-l trong bài phương 

trình trên. Vì đây là một nghiệm hữu tỉ nên ta tách liên hợp đơn giản như sau: 

x^x —2x + 3 Ị = ,^2(x 3 + X — X + 1^ (x 3 —3x +3x—1^ + Ịx +1— \Ị~ (— X +1^ j = 0 


<=> (x-l) 3 +- 


(x-l) 3 (x + l) 


= 0 <±> (x-l) 3 


X +1 


X 2 +1 + .ỊĨỊỹ + X 2 — X +1^ 

Vì x(x 2 -2x + 3) = ^2(x 3 +x 2 -x + l) >0=>x>0 nên 1 + 
Do đó phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X = 1 . 


f( 


X 3 +x 2 -x + l] 


= 0 


X + 1 

+1 + ^2(x 3 + X — X +1^ 


>0 


4. Cách xác định nghiệm bội thần tốc bằng giới hạn 

Như các em đã biết dựa vào các kiến thức liên quan ta có các cở sở để xác định nghiệm bội nhưng 
nhược điểm của các phương pháp trên vẫn là chưa đạt được tốc độ cần thiết, đặc biệt là nếu đụng 
vô các nghiệm bội bậc cao lớn hơn 3. Chính vì vậy mình sẽ đưa ra thêm một phương pháp xác định 
nghiệm bội bằng giới hạn để xác định nhanh hơn rất nhiều. 

Cơ sở lý thuyết: Neu phương trình / (x) = 0 có nghiệm x = a là nghiệm bội n khi đó ta phân tích 
được /(x) = (x-«)" g(x) với g(«)* 0. Khi đó ta luôn có: 


lim-A/ 

(x-«) 


g («) khi m = n 

(x-«)" m g («) = 0 khi m<n . 

g(«) 

-- ... = 00 khi m> n 

(x-«p 


/ \m—n 

[(*-«) 

Đe tính giới hạn lim trong máy tính cầm tay, ta nhập biểu thức / (x) vào máy tính và sử dụng chức 


năng CALC với giá trị X = «±0.00001, tức là ta tính giá trị của /(« ±0.00001) = lim/(x). 

Lưu ý: Chọn đại lượng gần bằng với nghiệm này chúng ta cần linh hoạt tuỳ chọn tuỳ theo luỹ thừa 
lớn nhất của phương trình, nếu luỹ thừa càng lớn thì thì nghiệm gần đúng phải càng xa nghiệm 
chính thức vì nếu quá nhỏ sẽ dẫn tới một số nhân với số vô cùng nhỏ sẽ ra 0 hết. Ví dụ như là 
phương trình mình có bậc cao nhất là 2 thì sài nghiệm gần đúng X = «±0.00000001, nhưng nếu 
phương trình có bậc cao nhất là 3 thì ta sài nghiệm gần đúng là X =«±0.0001, còn phương trình 
bậc cao nhất là 4 ta có thể sài nghiệm gần đúng là X = «±0.01 chẳng hạn. 


10 


Mai Xuân Việt 























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví du : Giải phương trình sau: (x 3 +12x + 3)V3x+I + x 3 -18x 2 -9x-6 = 0 (*) 

Bước 1: Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta dễ dàng tìm ra được phương trình có 
một nghiệm là X = 1 . 

Bước 2: Tiến hành kiểm tra tính chất nghiệm bội của x = l bằng cách nhập vào màn hình biểu thức: 

(x 3 + 12x + 3 ^\/3x +1 + X 3 —18x — 9x — 6 


, _ , 21 

Bâm CALC nhập X = 1-0.0001, A = 2 được kêt quả ——— « 0, suy ra X = 1 là nghiệm bội lớn 

50000 


hơn 2. Tiếp tục kiểm tra bằng cách bấm lại CALC, giữ nguyên X, nhập A = 3 thì ta được kết quả 


là -y , suy ra ngay X = 1 là nghiệm bội ba của phương trình. 

Đe chắc chắn hơn chúng ta cũng có thể tiếp tục bấm CALC để thử với A = 4 , ta được kết quả 
«GO và lúc này ta có thể khẳng định chắc chắn đây là nghiệm bội ba của phương trình. 

Bước 3: Tiến hành tìm liên họp của căn và nhóm nhân tử bội ba đã tìm được, ta sẽ được: 


(*)«(*-i) 3 


2 + *j3x +1 + 


ụ 


3x +1 + X +1 


= 0 


PHẦN 3: BÀI TẬP MẪU VÀ BÀI TẬP Tự LUYỆN 


1. Nhân liên họp nghiệm hữu tỉ đơn 

Bài 1: Giải phương trình: yjx- 9 + 2x 2 + 3x = >/5x-l + 1 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta tìm được một nghiệm của phương 
trình là X = 1 , kiểm tra ta có đây là nghiệm đơn của phương trình. Thay giá trị nay vào các căn trong 

\yfx-9 = -2 + 2 = 0 ~ ... , . ' nn , _ . , 

_ => < _ là các tách liên họp cân tìm trong phương trình. 

k/5x-l = 2 k/5x-l-2 = 0 


phương trình ta có : 


Lời giải : Điều kiện: X > J . Ta có: 

(*)«(Vx-9 + 2)-(V5x-1-2) + 2x 2 +3x-5 = 0 

. .( 1 5 N 

<=>(*-l) -- , + 2x + 5 =0 (**) 

V yjx — 9 -2Ầjx—9 + 4 V5x-1 + 2 J 

Tacó: - — - - 7 = = —- + 2x + 5= 1 —-=-+ 2x + ^+ ^ — ĩ ==—- 

Ẩ/x-9 -2ỷỊx-9 + 4 >/5x-l + 2 (•v/x-9-lì +3 ^ y5x+ĩ + 2 


> 0 . 


Vậy phương trình (**) có nghiệm duy nhất là X = 1. 


Bài 2: Giải phương trình: 5x 3 - 22x 2 + 22x - 6 + V4x-3 =0 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta tìm được hai nghiệm của phương 
trình là X = 1 và X = 3, kiểm tra ta thấy đây là hai nghiệm đơn của phương trình. Do đó chắc chắn 
phương trình trên sẽ có nhân tử là (x - 1) (x - 3) = X 2 - 4x + 3 . Vì đây là nhân tử bậc hai nên căn thức 

của chúng ta liên họp có dạng : V4x-3 =ax+b, thay hai nghiệm X = 1 và X = 3 vào phương trình, 
ta được: 

ịa + b = 1 [a = 1 „ , ^ , w 1 --- 

„ , vậy nhân tử của căn là x-v4x-l . 

[3a + b = 3 \b = 0 J 


11 


Mai Xuân Việt 













































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Lời giải : Điều kiện: X > ^. Ta có: 


Pt(*) ^>(5x 3 -22x 2 +23x-6)-(x-V4x-3) = 0 «»(x 2 -4x + 3)(5x-2)- — -^== =0 


Ta có: 5x-2 


x + >/4x-3 


o 

' 

( 

5x —- 

+ 

l 3 J 

V 


v 3 X + V4X-3 


= 5 


f 2 ^ 

X —— 

3y 


4x - 3 + 4>/4x-3 
3^x + V4x-3Ị 


>0 Vx> 


Khiđópt(**) -£5>x 2 -4x+3 = 0<í5>x = 1vx = 3. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là X e {l; 3} . 


Bài tâp tư luyẽn; 

Bài 1: x/x 2 +x-2 + x 2 >^2(x-l) + l . Đáp số: xe[l;+oo). 

Bài 2: \fĩT -x + 3-V21x-17 > x-x 2 . Đáp số: xe 

Bài 3: V* 4 -X 2 +4 + x/x 4 + 20x 2 + 4 = 7x. Đáp số: xe{l;2}. 

Bài 4: 5 x 3 -3x 2 +54x-30+V5x- 6=0. Đáp số: xe{2;3}. 

Bài5: 6x 3 -19x 2 +14x-l + 2>/3x-2-V5x-l=0. Đáp số: xe{l;2}. 
Bai ổ: 3x + lOx+"\/3x+3 = X 3 + 26 + \j 3 — 2x. Đap so: X e |2|. 

Bài 7: v* 2 +15 = 3x-2 + x/x 2 + 8 . Đáp số: xeỊlỊ. 

Bài 8: Vx—2 + V4 —x + V2x—5 =2x 2 —5x. Đáp số: xe{3}. 

Bài 9: 2VxĨ3+2(x-l)Vx+7 =4x 2 +13x-13. Đáp số: xe{-3;l}. 
Bài 10: (x 2 + x)V4x-3 - V6x-2 -lóx + 16 = 0. Đáp số: xe{l;3}. 

2. Nhân liên hợp nghiệm vô tỷ đơn 

Bài 1: Giải phương trình sau: X 2 + 4x + 3 = (x+1) V8x + 5 + Vỏx + 2 (*) 
Phan tích : Đạt T{V) = X +4x+3 — (V +1) \ỊÕx +5—a/6x + 2 . 


Sử dụng chức năng TABLE với 
hàm số F(x) trên ta khảo sát 
được phương trình có nghiệm 
trong khoảng (4; 4.5) 

3 

í 

5 

0 Math 

H F ÍK> 

1 ụ 5 1 E 

1 u. 5 D.ẼMÌE 

1 Ẽ.ũúis 

5 

Sử dụng chức năng SOLVE của 
máy tính với giá trị ban đầu 
x 0 = 4.2, ta tìm được nghiệm là 

X * 4.236067977. Kiểm tra ta thấy 
đây là nghiệm đơn. 

H Math 

X 2 +4X+3=(X+1)J8F 
x= 4.236067977 
L-R= ủ 

Thay giá trị X vừa tìm được vào 
các căn để tìm biểu thức liên hợp, 
ta được: 

0 MiĩĩTí 

78X75 

G.23G067977 


£;l 

21 


u 


[2;+co). 


12 


Mai Xuân Việt 


■4^ I u> 


























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


k/8x +5 »6.236067977 

{■sfẽx + 2 »5.236067977 
Do đó ta đánh giá: 

Ị >/8x + 5 = X + 2 
\/6x + 2 = x+l 


1 Math ẩ 

V6XĨ2 

5.23G067977 


Lời giải : Điều kiện: x>-^.Tacó: 

Pt (*) <=> (x + l)Ịx + 2->/8x + 5j + Ịx + l-V6x + 2j = 0 


_, 1 \ x 2 -4x-1 x 2 -4x-1 _ / 2 , i\í x + 1 1 

<=> ( X +1)- Ị ■ H- 1 - — 0 <=> Ị X — 4x — 1)1 - . - H- Ị - 

X + 2 + v/8x + 5 X + 1 +V6x + 2 y X + 2 + v/8x + 5 X +1 + v/6x + 2 


= 0 


TV w 1 y\ x + l 1 

Vì x>-- nên- , +- >0. 

3 X + 2 + a/ 8x + 5 X 4 - 1 4 - y 6x 4 - 2 

Vậy X 2 -4x-l = 0<=>x = 2±V5 . 

, X 2 + X + 1 + X1 Vx+Ĩ 1 

Bài 2: Giải bât phương trình: - v — < 0 (*) 

X+\I +X+1 


Phân tích : Đặt F(x) = x 3 +x + l + xíVx+T) 


Sử dụng chức năng TABLE với 
hàm F(x) ở trên ta thấy phương 

trình F(x) = 0 có nghiệm trong 



B 

F(KJ 

□. I3BS 

ĩ 


Math 


khoảng (—1; —0.5). 

Dùng chức năng SOLVE của máy 
tính cầm tay, với giá trị ban đầu 
x 0 = -0.7, ta tìm được nghiệm của 

phương trình x« -0.618033988. 
Kiểm tra ta thấy đây là nghiệm 
đơn. _ 

Thay giá trị xvừa tìm được vào 
căn thức có trong bất phương trình, 
ta được: Vx+Ĩ »0.6180339887. 

Do đó ta đánh giá: 

Vx+1 = —X hay nhân tử Vx+ĩ+x. 


-1 


a M ith i 

X 3 +X+1+XC/X+Ĩ)1 
x= -0.618033980 
L-R= 0 


0 Math i 

•/X+T 

0.6180339887 


Íx>-1 


Lòi giải : Điều kiện: ị ị— - <=> X > -1 . 

(Vx 2 +X + 1 *-x 

Với x>-1=>x+a/x 2 +X+1 >x+yỊT X+ Vx 2 + x+ 1 > X+ |x| ^ X —x>0 
Do đó: x +Vv 2 +X + 1 > 0 với Vx>-1. 


Ta có (*)<^ 


X 3 + X +1 + X ^•\/x~+TÌ <0 




X > -1 


|x +x + l + ^x + x^-Jx + ĩ <0 

I X > -1 


13 


Mai Xuân Việt 



















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




+iỊỊi + '\/ĨT 1Ị — í x ~ ® + + h-n/x + iỊ^íO 

x>-\ X > -1 


<=> 


\yfx + ĩ<-x _ f-l<x<0 


X > —1 


<=>■ 


X 2 - X -1 > 0 


• X e 


- 1 : 


1-V5 


Bài 3: Giải phương trình: (l + VĨ+x^íVĩx 2 - 2x + l + x-lj = xVx (*) 

Phân tích : Ta biến đổi sơ qua phương trình (*) và rút gọn bớt ta được như sau: 
(*) «(l + VĨTx)ỊV2x 2 -2x + l+x-lj = (VĨTx+l)(>/ĨTx-l)Vx 

^1 + \ỉĩ + X Ị Ị"\/2x — 2x +1 + X — 1 — Te + X + "v/x Ị = 0 


Dễ thấy 1 + s/l + X > 0 nên TT -2x + l + X -1 - Tẽ 2 +x + T = 0 . 
Đạt F Ị.v j = \fĩx — 2x +1— Tx + X + X —1 + •'/x . 


Sử dụng chức năng TABLE để 
khảo sát khoản nghiệm của 
phương trình, ta thấy phương 
trình có một nghiệm X = 0, còn 
lại chưa thấy khoản nào đổi 
dấu. Nhưng chúng ta chưa vội 
kết luận mà sẽ khảo sát với 
bước nhảy nhỏ hơn, lúc này ta 
nhậ thấy phương trình có 
nghiệm trong khoản (0.3;0.4). 

Chú ý là nhiều bạn sẽ bỏ qua 
việc này, thế nên sẽ gây thiếu 
nghiệm khi khảo sát. 


1 

Ẽ 

i 

ĩ 

H 

F(K> 

□ 

ŨMBĩ 
0.5051 

Math 

0 



1 

Ẽ 

i 

□. 1 
0.2 

0 

F(KJ 

□ 

-9'iãi 

-0.01i 

Math 

0 



M 

5 

Ẽ 

K 

0.3 
0- M 
□.5 
5.23. 

s 

F(KJ 

-Ũ.ŨI5 

ũ.0MB1 

4-3097 

Math 

■72«.u-3 


Sử dụng chức năng SOLVE 
trong máy tính cầm tay tìm 
nghiệm còn lại với giá trị ban 
đầu x 0 = 0.35, ta được nghiệm. 


0 Math 

J2X Z -2X+1 -Jx 2 +>t> 
X- 0.381966011 
L-R= 0 


Tính giá trị của 

Tẽ «0.6180339887. 

Ta đánh giá 

T =1 -X 


0 Math i 

ã 

ũ.6180339387 


Tính giá trị của 

Tx 2 - 2x + 1 « 0.726542528 

T 2 +x »0.726542528 

Ta đánh giá 

2x — 2x + 1 = "\/x + X 


II Math i 

•Í2X 2 -2X+1 

0.726542528 



m Math ẩ 

Jx 2 +x 

0.726542528 



Lời giải : Điều kiện X > 0. Ta có: 

Pt (*) V2x 2 —2x + l - V-T 2 +x+ X-1 +Vx = 0 (**) 


14 


Mai Xuân Việt 





















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




<^> 


, , X ~ ĨX + \ + (. t -l + Vĩ) = 0 O (x-l + VĨ)Ị , = X ~ Í ~' JX , = 

V2x —2x + l + 7v + x vV2x —2x + l + 7v + X 

-1 + 77 = 0 (1) 

— 1 — 77 + yfĩx — 2x + 1 + 77 + X = 0 (2) 

ịO<x<l fO<x<l 3-75 

Ịx = (l-x) 2 [x 2 -3x+1 = 0 


-1-77 


+ 1 


= 0 


I~ r 

(l)«>Vx = l-x<íí7 


<=>x = - 


Kết hợp (2) và (**), ta có hệ: 


— 1 — 77 + 72x 2 — 2x + 1 + 7x 2 + X — 0 
72x — 2x + 1 — 77 + X + X — 1 + 71 = 0 

Cộng hai vế của phương trình trên, ta được: 

2\ÍtT -2x + 1 + 2x - 2 = 0 <=> 72 x 2 -2x + 1 = 1 - X 

2x 2 -2x + l = (l-x) 2 íx 2 =0 

v y <íí>x = 0 . 




0<X<1 


[0<X<1 


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là: xeị 0; 


3-751 


Bài tập tự luyện: 

Bài 1: 2x + 74x 2 - 5x + 2 = 78x-l + 73x + l. Đáp số: X e I • 

Bài2: 75 x 2 -5x + 3-7Vx-2 + 4x 2 -6x + l = 0. Đáp số: xeị ^— 

Bài3: 15x 2 -x-5 = 27v 2 +x + l. Đáp số: xe j l + 7Ĩ3 -l-ỵỊĩd ị _ 

1 6 10 I 

Bài 4: X 2 — X— 2 = 73—x + 77. Đáp số: X e | ^ + 2 ^ | • 

Bài 5: (6x 2 + 12x - ó) 72x -1 = X 3 + 22x 2 -1 lx. Đáp số: xeỊ4±273;9±672;lỊ. 
Bài 6: 3x 2 = 7* 3 +4x + 2. Đáp số: X e j — j • 

Bài 7: 2x 2 + X +1 + 3x7v +1=0. Đáp số: xeị - —^~|- 

Bài 8: 72 + X + 72-X + 74-X 2 = 2x 2 +2x-2. Đáp số: xe ị—2;^-ị. 

Bài 9: 2x 2 +5x + (x 2 + 2 ) 77 + 2 = 0 . Đáp số: xe 2-275 j. 

Bài 10: 3x 2 +4x+l + 472x 2 +3x-2>4x77+2+(2x + 6)72x-l. Đáp số 1 

7l-* 2 +Ậ 


y. xe 


\ 

_ ;+G0 
2 , 


Bài 11 


IH- 


, -x 2 -7Ĩ-x 2 >x + l.Đápsố: -1<X<- 

'4 5 


Bài 12: 2^x(l-x) +^2^2x 2 -2x + l) + 2x(2x 3 -4x 2 + 3x-l)>7. Đáp số: 


* e ' 2 


15 


Mai Xuân Việt 

























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bài 13: ^8-x 2 - X 3 + 3x 2 - 4x + 2 < 0. Đáp số: 



3. Nhân liên họp nghiệm kép 

Bài 1: Giải phương trình: X 2 -x+2-2sfx=0 (*) 

Phân tích : Đặt F[x) = x 2 -x + 2-2y[x. 


Sử dụng chức năng TABLE để 
khảo sát khoảng nghiệm, dùng chức 
năng SOLVE để tìm nghiệm trong 
khoảng đó và kiểm tra nghiệm, ta có 
nghiệm kép X = 1 

0 Math 

H F CHÍ 

E 5 0.3351 

3 1 d 

ụ m: 0.3005 

1.5 

TÌM LIÊN HƠP 
• 

Vì đây là nghiệm kép nên dạng liên 1 
Thay nghiệm X = 1 vào và kết họp dạ 

[ax + b = sfx^ 

1 A , = <=> 

a = — [Tc\ 

[ dx' ' x=i 

Vậy liên họp ta cần tạo là: x+1-2*Jằ 

NGHIÊM KÉP 
• 

lọp của căn sẽ là \[x=cvc+b. 

LO hàm hai vế, ta được: 

, , í 1 

a+b= 1 a=— 

2 

{ 1 

a = - , 1 

1 2 


Lòi giải : Điều kiện: X > 0. Ta có: 

(*) <=> (x 2 - 2x +1) + Ịx +1 - 2y[x j = 0 (x -1) 2 + -- —= 0 

X + 1 + 2x/ X 

<tí>(x-l) 2 fl +— ———i= 1 = 0 ^»x = ỉ (vì x>0 nên 1 +- - —j= >0 ) 

V X +1 + 2n/ X ) X +1 + 2n/ X 

Bài 2: Giải phương trình: 2 x +1 = 2-s/x + \/2x-1 (*) 

Phân tích : Đặt F(x) = 2x + l-2 Vx-V2x-l. 


Dùng TABLE đế khảo sát 
khoảng nghiệm của phương trình 
và chức năng SOLVE để giải tìm 
nghiệm. Kiểm ra nghiệm tìm 
được ta nhận được phương trình 
có nghiệm kép X = 1 là nghiệm 
duy nhất. 

— rum 

1 

1.5 

1 Math 

FÍKJ 

□.5551 

Ú 

□.I3GẼ 

Ũ.5 

TÌM LIÊN HỢP CỦA 

Vì phương trình có nghiệm kép nên liêr 

Đặt ax+b = Vx, ta có: 

{ax + b = yfx\ ( 

s , _ < 

a = — (>/x) ( 

l dx ' ' *=! 

Liên họp cần tìm cho Vx là x+1-2Vx. 
Đặt cx+d = yj2x—l, ta có: 

PHƯƠNG 

1 họp của că 

a + b = 1 

1 <=>< 
a = — 

2 

ỉ TRÌNH 

Ln thức ta tìm như sau: 

1 

a = — 

2 

b = — 

2 


16 


Mai Xuân Việt 
































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


ị^cx + d = •sỊĩx-ĩ j 

c = ^-{\Í2x-ĩ\ 

dx ' A=1 

Liên hợp cần tìm cho V2x-1 là x->/2x-l . 


X=1 [ c + — 1 ( c — 1 

° \c = l ° u=0 


Lời giải : Điều kiện X > . Ta có: 

(*) <=> 2x +1 - 2\[x -sỉĩx-ĩ = 0 ^x+l-2Vx j + Ịx- Vĩx-TỊ = 0 

X 2 - 2x + 1 X 2 - 2x + 1 - _ , ^lí 1 ầ 1 } 

—~ r- + : = =0<=> (at—1) / - y- + ; 

: + l + 2yx x +V2x — 1 \x+l+2vx x + '\/2x — 1 


<í> 


= 0 


<=> X = 1 (do X > 4 nên--— 7 = +- . > 0 ) 

2 x+l+2vx x+V2x-l 

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất X = 1. 

(*) 


Bài 3: Giải phương trình: = 4 + 1 f ' 


Phân tích 


ích: Xét F(x) = ^p^—- 
Vx V- 


-v/x 2 -x + 1 

X +1 


:-4 


X 2 - X +1 

Sử dụng TABLE để khảo sát 
khoảng nghiệm và chức năng 
SOLVE để tìm nghiệm. Tiến hành 
kiểm tra ta có phương trình đã có có 
một nghiệm kép duy nhất là X = 1 . 

TÌM LIÊN HỢP NGHIỆM CỦA CĂN THỨC 
Vì phương trình có nghiệm kép nên ta tìm liên hơp cho các căn như sau: 
Đặt ax+b = \/x, ta có: 

1 



[ax + b = sfx^ 
a = ——{•>Ịx\ 

dx x 'x=\ 


a + b = ỉ 

1 <=H 

a = — 

2 


a = ■ 


b = 


Vậy liên hợp cần tìm cho y[x là x+1-2 \[x. 
Đặt cx + d = Vx 2 — X +1, ta có: 


[cx + d 

— \J X — X + 1 Ị 


c + d = 1 

\ 

< 

/ x=ì 

«>< 

1 <=>< 

c = ị 

\Jx 2 — X + 1 1 


c = — 

9 

dx ' 

ỉx=\ 


l £ 


1 

c = — 
2 


d = 


1 


Vậy liên hợp cần tìm cho Vx 2 -x + 1 là x + l-2^x 2 -x + 1 


Lời giải : Điều kiện X > 0. Ta có: 

/\ 3x + 3 , 

—6 = 


X +1 


yfx Vx 2 -x + 1 

3(x 2 -2x + l) 


- 2^3 


+ 1 — 2s[x X +1 — 2“\fx — X +1 


*Jx J 
-3(x 2 -2x + l) 




- X +1 


Vx^x+1+2 %/xj -v/x 2 — x + lỊx + l + 2 -V-r 2 — x + lj 


17 


Mai Xuân Việt 





























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




<»x = l (vì 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhât là X = 1. 


1 | _Ị_ 

Vx^x + l + 2Vxj -v/x 2 -x+TÍx + I + 2-v/x 2 — x + 1 j 

1 | _ 1 __ 

\[xị^x + l + 2y[x^ -y/x 2 -X + lỊx + 1 + 2V* 2 -x + l j 


= 0 


>0 


Bài tâp tư luyện 

Bài 1: X 3 — 2x 2 +4x —1 = \Í4x —3 + yị3x —2 . Đáp số: xejl}. 

Bài 2: x 2 +l = V2x-l+-^3x-2 . Đáp số: xe{l}. 

Bài 3: X 3 + 2x-(x 2 +l)V2x-l >-^2x 2 -x . Đáp số: xe 

Bài 4: 4-y/x 2 - X + 1 0 - 4\/ 2 - 2x = X - 7 + 8>/3-x . Đáp số: X e {-1}. 

Bài5: x 2 -2(x+l)V3x+l=2V2x 2 +5x + 2-8x-5. Đáp số: xe{l}. 

Bài 6: 4x 2 +12 + Vx-1 =4^xV5x-l + >/9-5x). Đáp số: xe{l}. 

Bài7: x 2 -8x + 10 + - - = 2^x-l. Đáp số: xe{5}. 

X+2VX-1 

Bài 8: X 4 -16x 3 +31x 2 -6x+2-6(x + l)Vx =0. Đáp số: xe|l;7 + 4^ị. 
Bài 9: 2x 2 -3x+7-3^/4x+4 = 0. Đáp số: xe{l}. 

Bài 10: x 4 + Vx 2 -x + l + -p^=<-p= ^ + Vl-X . Đáp số: xe{l|. 

SỈCT Vx 2 -X + 1 1 j 



4. Nhân liên họp nghiệm bội bậc ba trở lên 

Bài 1: Giải phương trình: X 5 - 3x 4 + 4x 3 - 3x 2 + 2x -1 = (x -1) V2x 2 -2x + l (*) 
Phân tích : Đặt F(x) = x 5 -3x 4 +4x 3 —3x 2 +2x-l—(x-l)V2x 2 -2x+l 


Dùng chức năng TABLE để khảo 
sát khoảng nghiệm và chức năng 
SOLVE để giải tìm nghiệm, ta nhận 
thấy phương trình chỉ có 2 nghiệm 
là X = 0 và X = 1. Ta tiến hành kiểm 
tra tính chất nghiệm bội thì thấy 
X = 0 là một nghiệm kép và X = 1 là 
nghiệm bội ba. 

Như vậy phương trình sẽ có nhân tử 
là X 2 (x -1) 3 = X 5 - 3x 4 + 3x 3 — X 2 . 

Ta sẽ đi nhóm nhân tử này thay vì 
tìm liên họp cho căn vì nó sẽ phức 
tạp hơn. _ 


E 

i 

M 

H 

-□■5 

II 

F CK> 

□.1I3M 
□ 

-Ũ.D3B 

Math 

0.5 


K 

11 

FÍKJ 

Math 

M 

5 


-Ũ.D3B 

□ 


Ẽ 


D.MHM3 

1.5 


Lòi giải : Điều kiện X e R , ta có: 

(*) <=>Ịx 5 -3x 4 +3x 3 -x 2 ) + [x 3 -2x 2 + 2x-l-(x-l)V2x 2 -2x+l = 0 


18 


Mai Xuân Việt 






















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


<=> X ị^x^ —3x + 3x — 1^ + ^ X — 1^ Ị X — X + 1 — V2 X — 2 X + 1 1 — 0 

x 2 (x-lf 


^x 2 (x-l) +(x-l)—— , —— 

X — X +1 + V 2x — 2x +1 

/ , \ 


= 0 


^x 2 (x-l) 3 


1 


ox 2 (x-l) =0 (vì 1 + 


l"l- - - Ị -—- 

v_ X — X+1+ V2x — 2x + 1 J 

1 


X —X +1 + \l 2 A — 2x + 1 
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là X e {0;l}. 

Bài 2: Giải phương trình: 2x 2 + 3 = T? +2x 2 +1 + a/x 3 +4x 2 +4 (*) 

Phân tích : Đặt F(x) = 2x 2 +3-Vx 3 +2x 2 +1--\/v 3 +4x 2 + 4 


= 0 
>0 ) 


E 

i 

M 

K 

-□.5 

■ĩê 

II 

F(H) 

□.113M 
□ 

-Ũ.D3Ẽ 

Math 

0.5 



II 

Math 


K 

FCKJ 


M 

□.5 

-D.D3B 


5 


□ 


Ẽ 







1.5 


Dùng TABLE khảo sát khoảng nghiệm 
và chức năng SOLVE của máy tính 
cầm tay ta tìm được hai nghiệm 
phương trình là X = 1 và x = 0.Ta tiến 
hành kiểm tra tính chất nghiệm bội của 
hai nghiệm, ta nhận thấy rằng X = 1 là 
nghiệm đơn, x = 0là nghiệm bội ba. 
Vậy phương trình chắc chắn sẽ có nhân 
tử là X 3 (x - 1) = X 4 - X 3 . Vì bậc phương 

trình nhỏ hơn 4 nên ta sẽ đi tìm liên hợp 
của hai căn mà không tách như ví dụ ở 
bài 1 như trên. 


Trong phương trình xuất hiện nghiệm bội ba nên liên hợp của hai căn sẽ lần lượt có dạng: 

ữx + bx + c = Vx 3 + 2x + 1 

< _ . 

dx + 6X + f = Tx + 4x + 4 

• VƠI ữx + bx + c = Tx + 2x +1, ta co: 

Thay nghiệm X = 0 vào, ta được c = 1 . 

Lấy đạo hàm cấp 2 hai vế tại X = 0, ta được a = l. 

Thay nghiệm X = 1 vào, ta được a+b + c = 2, suy ra b = 0. 

Vậy X 2 +1 = Vx 3 + 2x 2 +1 . 

• Với dx 2 +ex+f = Vv 3 +4x 2 +4 , ta có: 

Thay nghiệm X = 0 vào, ta được f = 2. 

Lấy đạo hàm cấp 2 hai vế tại X = 0, ta được d = 1. 

Thay nghiệm X = 1 vào, ta được d + e + f = 3, suy ra b = 0. 

Vậy X 2 + 2 = Vx 3 +4x 2 +4 . 

íx 3 + 2x 2 +1 >0 

Lời giai : Điêu kiện <1 „ . Ta có: 

[x 3 +4x 2 +4>0 

(*)^x 2 +1-Vx 3 +2x 2 +1+x 2 +2-a/x 3 +4x 2 +4=0 


X 


x 3 (x-l) x 3 (x-l) 

+ 1 + Vv 3 + 2x 2 +1 X 2 + 2 + Vv 3 +4x 2 +4 


= 0 


19 


Mai Xuân Việt 








































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


<=> X (x l) 


/ 


1 


X 3 (x-l) = 0 (vì 


ự 4 - 1 4 - *\fx + 2x +1 

1 


+ - 


+ 14- *\[x + 2x +1 
Vậy phương trình có hai nghiệm là X E {0;l}. 


2 + 2 + \fT + 4x 2 +4 ) 

+—“— - 1 > 0 ) 

X 2 + 2 +V* 3 +4x 2 + 4 


Bài tâp tư luyẽn. 

Bài 1. 2(2x 2 +3x + i)a/x 2 +3x-1=9(x-1)Vx 2 +x + 1+(4x 2 +3x + 5)Vx 2 + 2. Đáp số: xeỊlỊ. 
Bài 2: X 4 + 2x 3 +2x 2 +X + 2 = 2Vx 2 +X + 1 . Đáp số: xgỊ-1;0Ị . 

Bài 3: xVx + 3 + 2 = 2V5x 2 +1 -2 x 3 . Đáp số: xe|0;lỊ. 

Bai 4: X 3 + X + X + 1 = *\/3 X + 2x + 1 . Đáp sô: X G ỊoỊ. 

Bài 5: X 3 -2x 2 -X +1 = TĨT -2x +1. Đáp số: xeỊoỊ , 


Bài 6: ể — + l +^6 x 2 +2-x-^ = 0. Đáp số: xeỊlỊ. 

Bài7: 2(x+5)V3 :: x + 16Vx+2 + 3x 2 -llx-36 = 0. Đáp số: xg{2}. 

Bài 8: X 3 + X 2 +1 = -y/2x 2 +1 - 2x 3 . Đáp số: xeỊoỊ 

Bai 9: 2x + 3 = yíĩx + 3x +1 + \[óx + 12x + 8 . Đáp sô: X G ỊoỊ . 

Bài 10: (x+3)Vx = 2x + l + -\/3x 2 -3x + l. Đáp số: xeịlỊ. 


20 


Mai Xuân Việt 































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TÍCH 


Cơ SỞ lý thuyết: 

Cho phương trình có dạng g(x) = /z(xW/(x) với /(x),g(x),/ỉ(x) là các đa thức. Nếu phương 

trình có nghiệm x = x 0 là nghiệm của biểu thức !ịjf (x) = A(x) thì luôn tồn tại một phân tích có 
dạng: 

g(x)-h(x)ìịf(x) = ~A(x)-ĩậf(x)£(x) 


Trong các bài toán ra xét thì: 

• Bậc của căn thức là bậc 2 hoặc bậc 3 

• Đa thức f(x),h(x ) và g(x) có bậc bé hơn hoặc bằng 4. 

• Đa thức Aịx) thường sẽ là một biểu thức bậc 1: A(x) = ax + b. 


Phương pháp sử dụng: 

Bước 1 : Sử dụng máy tính cầm tay để tìm biểu thức A(x): 

Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay để tìm nghiệm g(x) = /í(x)^/(x), sau đó lưu 
nghiệm tìm được vào một biến bất kỳ trên máy, chẳng hạn ở đây mình sẽ lưu vào biến A. Sử dụng 
chức năng TABLE của máy tính cầm tay để khảo sát hàm số sau: ĩịỊTỊấ) - AX với giá trị khởi đầu 

START là -10, giá trị kết thúc END là 10, và bước nhảy lặp nghiệm STEP là 1. Ta sẽ được một 
bảng giá trị với một bên là giá trị của X , còn một bên là giá trị của f (x ). Tại đây ta sẽ lấy giá trị 

mà tại đó X và f(x) là hai số hữu tỉ (ưu tiên chọn số nguyên nhỏ) 

Bước 2 : Cân bằng tích: 

Ta sẽ cân bằng hai vế với các biểu thức ^/(x), A(x) và 
phương trình về dạng: 

£(x) A" (x) + /ĩ(x) A(x) = &(x)/(x) + /ỉ(x).^/(x) 

Trong đó g (x) = k (x) I- A" (x) - / (x)J - h (x) A (x) 

Tuỳ vào biểu thức g (x) mà ta sẽ lựa chọn /c(x) phù hợp để cân bằng. Thông thường thì k(x) sẽ 

là hệ số a, biểu thức bậc nhất ax+b, biểu thức bậc 2 ax 2 +bx+c hay phân thức — ... 

ax + b 

Chú ý: 

> Biểu thức A(x) thông thường là bậc nhất nhưng cũng có thể là biểu thức bậc cao và ta phán 

đoán A(x) dựa vào từng bài toán. Ki bài toán có nhiều nghiệm lẻ thì ta có thể sử dụng 1 

nghiệm bất kỳ trong đó để cân bằng, thông thường mỗi nghiệm lẻ sẽ cho ta một biểu thức 
cân bằng khác nhau. Dù biểu thức cân bằng khác nhau nhưng kết quả cuối cùng đều đúng. 

> Với các bài toán sau khi khảo sát bằng TABLE ta thấy có rất nhiều cặp nghiệm nguyên thì 
việc lựa chọn biểu thức cân bằng phụ thuộc vào hệ số của luỹ thừa lớn nhất có trong bài 
toán, ta chọn hệ số của X là ước của hệ số luỹ thừa lớn nhất. Neu chọn hệ số không đúng thì 
ta không cần bằng được mặc dù biểu thức của ta vẫn chứa nghiệm nhưng sẽ dẫn tới nghiệm 
được giải không triệt để và rất khó khai triển cho biểu thức còn lại. Điều này các em có thể 
dễ dàng kiểm nghiệm với một phương trình có nghiệm nguyên và nhiều cặp [x;/ (x)] là số 

nguyên. 


4ĨỰ) = /(*)> A " (*) để đưa 


21 


Mai Xuân Việt 



















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bài tập áp dụng: 

Ví dụ 1 : Giải phương trình \fx+2 = 2-X 2 (*) 

Phân tích: 

Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay, ta tìm được một nghiệm của phương trình là 
X « 0.6180339887 và ta gán ngay nghiệm tìm được này cho biến A. 

Sử dụng chức năng TABLE của máy tính để khảo sát hàm số F(x) = 4Ã+Ĩ-AX với giá trị 
START = -10, END = 10 và STEP = 1. Xem xét bảng giá trị nhận được thì ta có cặp giá trị 
nguyên X =1 và F(x) = 1. Khi đó ta suy ra A(x) = x + 1 hay Vx+2 =x+l. 

Ta viết lại phương trình và đi cân bằng như sau: (*)<=> 2 - X 2 = Vv+2 
Đầu tiên ta đi cân bằng cho V-r + 2 và x + 1 : ...(x + 1 ) = ..a/x + 2 


Khi đó vế trái còn thừa lại (2 - X 2 ) - (x + 1) = 1 - X - X 2 . Do đó biểu thức cân bằng có bậc 2 và bậc 
của biểu thức còn thừa cũng là 2 nên ta sẽ cân bằng như sau: 
a(x + l) 2 +(x + l) = a(x + 2) +Vv + 2 (**) 

Khi đó để (**) tương đương với phương trình (*) thì a (x +1) 2 - a (x + 2) = 1 - X- X 2 , đồng nhất hai 
vế ta được a = -ỉ. 


Lờigịỏu Điều kiện: x>-2.Tacó: 

(*) <=> -(x + l ) 2 + (x + l) = -(x + 2) +Vv + 2 

(x + 2^ — (A +1) — y/x + 2—(A + l) 


= 0 





•\fx + 2 — X + 1 
Vx + 2 =-x 




jx>-l 
1 X + X — 1 = 0 
Jx<0 

|x 2 -x-2 = 0 


-1 + 75 

X =-—— 

2 

X = -1 


Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là X e 

Ví du 2 : Giải phương trình: 2x 2 + X -2 = (x-1) \Jx+2 (*) 

Phân tíctv . Làm tương tự ở trên ta tìm được biểu thức cân bằng A (x) = X +1 hay \fx+ 2 = X + 1 . 
Ta tiến hành cân bằng cho Vx+2 và x+1 như sau: ,..(x-l)(x + l) = ...(x-l)vx+2 
Do Vx+2 nhân với (x-l) nên vế trái ta cũng nhân với (x-l). 

Lúc này biểu thức thừa còn lại trong vế trái là (2x 2 + X - 2) - (x -1)(x +1) = X 2 + X - 1 . 



Ta tiếp tục cận bằng cho Ị^x + 2) = X + 2 và (x +1) 2 . (chính là cân bằng 



Do bậc của biểu thức cân bằng và biểu thức càng thừa đều là bậc 2 nên ta cân bằng: 
úí(A + l) +(x — l)(x + 1 ) = ũ (x + 2 ) + (x — 1 ) sfx + 2 

Khi đó ta suy ra ngay a (x +1) 2 - a (x + 2) = X 2 + X -1. Đồng nhất hệ số ta được a = 1. 
Lời giải : Điều kiện X > -2. Ta có: 


và A n (x).) 


22 


Mai Xuân Việt 









































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


(*) <=> (x + l) 2 + (x-l)(x + l) = (x + 2) + (x-l)7v + 2 
(x + l) 2 -(x + 2) + (x-l) (x + 1)-7772] = 0 

7v + 2 = X +1 


( X +1 — \fx + 2 ) ( 2x + "\/x + 2 ) — 0 


7-T + 2 = -2x 


<=> 


[x>-l 

I x + 2 = (x + l) 2 
|x< 

I x + 2 = (-2x) 2 


<=> 


X = 


X = • 


-1 + 75 

~ĩ 

1 -733 

"8 


Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là X e • 


-1 + 75 1-733 


Ví du 3 : Giải phương trình: X 3 -3x 2 -3x + 2^(x + l) 3 = 0 (*) 

Phân tích : Ta sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay để tìm nghiệm và chức năng 
TABLE để tìm biểu thức cân bằng nhưng sau khi xem xét bảng giá trị x,f(x) thì nhận thấy 

không có cặp giá trị nào hữu tỉ cả. Thực chất khi đi làm như các ví dụ trước là ta đã mặc định hệ 
số ứng với căn là 1 nhưng thực tế biểu thức cân bằng của căn thức phải có dạng kự/(x) = ax + h . 

Cụ thể ở bài toán này, với giá trị k=l ta không tìm thấy biểu thức cân bằng nào cho 
7x+l = ax+b , ta tiếp tục thử với k = 2, tức là biểu thức ta cần khảo sát trong TABLE sẽ là 
/ (x) = 27 a + 1 - AX với A là nghiệm của phương tìm được bằng SOLVE. Lúc này ta đã thu 

được biểu thức cân bằng là 277+1 = -X . 

Ta tiến hành cân bằng tích như sau: (*) <í> X 3 -3x 2 - 3x = -2 (x +1) 77 + 7 . 

Ta cân bằng cho -X và 277+1 : ...-(x+l)(-x) = ...-(x+ 1 ) 277+1 

Biểu thức còn thừa lại của vế trái là: (x 3 - 3x 2 - 3x) - (x + 1 ) X = X 3 - 4x 2 - 4x. 


Ta cân bằng tiếp cho (-x) 2 và ( 27777 ) = 4(x + l). Nhưng do biểu thức còn thừa bậc 3 mà các 

lượng cân bằng chỉ là bậc 2 nên ta tiến hàng cân bằng với biểu thức bậc nhất ax+b: 

(ox + ỉ>)x 2 — (x + l)(-x) = (ax + ỉ>)4(x + l)-(x + 1 ) 277+7 


Chuyển vế và đồng nhất hệ số: (ax + b)x 2 


— ịax + b) 4(x + l) = X 3 -4x 2 -4x <íí> 


Ịa = ĩ 

[z? = 0 


Lời guu : Điều kiện: X > -1, ta có: 

(*) <=> X.X 2 -(x + l)(-x) = x.4(x + l)-(x + 1 ) 277+7 


x[x 2 -4(x + l)J + (x + l)(x + 277 + 7 j = 0 

x(x — 27 X +1 ^(x + 27 X + 1Ị + ^x + l)(x + 27 -V+l Ị = 0 

(x + 27 X +1 ^ (x +X + 1 — 2x77+7) = 0 


<í> (x+27777)(x-7777) 


= 0 ^ 


X+27777 — 0 
x-7777 = 0 


27777 = -X 

7777 = X 


23 


Mai Xuân Việt 















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Jx<0 Jx<0 

|4(x + l) = x 2 ịx 2 -4x-4 = 0 x = 2-2sỊĨ 

° Lo ° Lo ~ X = 1 -±A • 

Ịx + l = x 2 _jx 2 -x-l = 0 

Vậy phương trình đã cho nghiệm là X e |l - 2Vĩ; * I • 


Ví du 4 : Giải phương trình: X 3 +1 = 2 V 2 X-I (*) 

Phân tích : Sử dụng máy tính cầm tay ta được một nghiệm là X = 1 và X = 0.6180339887, ta lưu 
nghiệm lẻ này vào biến A, tiến hành khảo sát bằng TABLE và tìm được biểu thức cân bằng là 
V2x-1 = X . Ta bắt đầu đi cân bằng cho V2x-1 và X như sau: ...2x = ... 2 V 2 X-I 
Khi đó vế trái còn thừa lại: (x 3 + 1 )-2x = X 3 -2x +1. Do biểu thức còn thừa lại cùng bậc với biểu 


thức cần cân bằng thứ hai là X 3 và (V2x-l) nên ta cân bằng với hệ số bậc 0 là a. 

Ta tiếp tục đi cân bằng cho (V2x-1) = 2x-1 và X 3 : ax 3 + 2x = a(2x-l) + 2V2x-l 

Chuyển vé và đồng nhất hệ số: ax 3 - a (2x - 1 ) = X 3 - 2x +1 => a = 1. 

Lời giải : Điều kiện X e M, ta có: 

(*) -w- X 3 +2x = (2x-l) + 2V2x-l [x 3 — (2x-l)J + ^2x —2-\/2x —1 j = 0 

= 0 


<=>(x-V2x-l) X 2 +xV2x-l + ^(2x-l) 2 +2 

X-V2x-1 =0 Ịx 2 + xV2x-l + ^(2x-l) 2 +2>0 Vxj 

X = 1 


<»x 3 -2x + l = 0<íí> 


X = ■ 


—I + V5 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm le 1; 


— 1 +V5 


Ví dụ 5 : Giải phương trình X 3 -2x 2 +5x = 2 V 5 X 2 +3 (*) 

Phân tích : Sử dụng chức năng SOVLE của máy tính cầm tay ta tìm ngay một nghiệm của 
phương trình là X = 1. Vì đây là một nghiệm nguyên nên trong quá trình khảo sát nghiệm này 
bằng TABLE, ta nhận thấy có xuất hiện rất nhiều cặp nghiệm nguyên (x, / (x)), vậy vấn đề đặt ra 

là ta nên chọn biểu thức nào là phù hợp nhất. Do biểu thức cần tìm có dạng V5x 2 +3 =ax + b. 

Việc lựa chọn a tuỳ thuộc vào hệ số của luỹ thừa lớn nhất là X 3 , a chính là một ước của hệ số 
này, với bài này thì hệ số của X 3 là 1 và a sẽ là ước của 1, ta chọn a = 1. Như vậy ta chọn biểu 

thức cân bằng là V5x 2 +3 = X +1. Ta tiền hành cân bằng tích cho X +1 và V5x 2 +3 như sau: 
...2(x+l) = ... 2 V 5 X 2 +3 

Kh i đó vế trái còn thừa lại: X 3 - 2x 2 + 5x - 2(x + 1 ) = X 3 - 2x 2 + 3x - 2 
Ta cân bằng tiếp cho ỊV5x 2 + 3j =5x 2 +3x và (x + 1) 3 : 

a(x + l) 3 +2(x + l) = a(5x 2 +3) + 2V5x 2 +3 


24 


Mai Xuân Việt 








































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Chuyển vế và đồng nhất hệ số: a(x+l) 3 -a(5x 2 + 3) = x 3 -2x 2 + 3x-2o a = 1 
Lời giải : Điều kiện X e R, ta có: 


(* *) ^ (x +1) 3 + 2(x +1) = (5x 2 + 3) + 2^5x ĩ +3 o(x +1) 3 -(5x 2 + 3) + 2 Ịx +1 - <Ì5x 2 + 3 ] j = 0 
<=>Ịx + l -ịlĩT+3^ (x + l) 2 +(x + l)V5x 2 + 3 + ^(5x 2 + 3) 2 +2 


<=> X +1 = ^/5x 2 + 3 <=> X 3 — 2x 2 +3x — 2 = 0<=>x = l. 
Vậy phương trình đã cho có nghiệm X e { 1 }. 


Ví dụ 6: 


Giải phương trình: 4x 2 + 6x+6 = (x 2 +7x) Jx + — (*) 

• Á _ - 1 _ r _ 1_ r • w / 1 _ 1 A , 1 _ Ạ _ Ạ i_ 1 A , 1 A 


Phân tích : Do biểu thức dưới căn có dạng phân thức nên ta nhân thêm X ở ngoài vào để đưa về 
dạng đa thức , tức phương trình <=> 4x 2 + 6x + 6 = (X + 7)Vv 3 +3x với lưu ý là x>0. 

Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta tìm được hai nghiệm của phương trình là 
X = 1 và X = 3. Do biểu thức cân bằng của chúng ta có dạng: V* 3 +3x =ax + b, thay lần lượt hai 


nghiệm vào ta được hệ: 


ức cân bằng của chúng ta có dạng: Vx 3 +3x = ax + b , thay 

Vl 3 +3.1 = a.ì + b \a + b = 2 fa = 2 /——— 

_ 0] <=> < =>yx + 3x = 2x. 

yfỹ +3.3 = a.3 + b [3a + b = 6 [b = 0 


Ta cân bằng tích cho 2x và V* 3 +3x như sau: ...(x + 7)2x = ...(x + 7)Vv 3 +3x 
Khi đó vế trái còn thừa lại là 4x 2 +6x + 6- (x + 7)2x = 2x 2 -8x + 6 

Ta cân bằng tiếp cho (2x 2 ) = 4x 2 và UỊT + 3xj = X 3 + 3x. Do phần còn thừa lại của vế trái là bậc 
2 mà biểu thức cần cân bằng lại bậc 3 nên ta sẽ cân bằng với phân thức — (do hai lượng cân 

X 

bằng có nhân tử là x) : — 4x 2 +(x + 7)2x = — (x 3 +3x) + (x + 7)Vx 3 "+3x 

X X 


Chuyển vế và đồng nhất hệ số: —4x 2 (x 3 +3x) = 2x 2 -8x + 6 <=> a = -2 

X X v ’ 

Lời gịảr . Điều kiện: X > 0 . 

(*) <w- — — 4x 2 +(x + 7).2x = - — Ịx 3 +3x^ + (x + 7) Vx 3 +3x 

X X 

<=> - —|^4x 2 -(v 3 +3x^J + (x + 7)|2x-Vx 3 + 3xj = 0 <=> Ị2 X- V-T 3 +3x j X + 3- —Vx 3 + 3x 


= 0 


|x>0 

[x 3 — 4x + 3x = 0 
[x < -3 V X > 0 
[x 4 + 2x 3 +9x 2 -12x = 0 
Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e {l;3}. 


Vx 3 +3x = 2x 
2-v/x 3 +3x = X 2 + 3x 


X = 1 

X = 3 


(do điều kiện X > 0 ) 


Ví dụ 7 : Giải phương trình: (x + l)(x-l) 3 +(2x-l)V3x+ĩ = 7x-x 2 (*) 

tícỉv . Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta tìm được hai nghiệm của phương 
trình là X = 0 và X = 1 . Ta tìm được biểu thức cân bằng là -s/ĩx+ĩ = lx-x 2 . 

(*) <=>X 4 —2x 3 +x 2 -5x-l = -(2x + l)V3x + l 


25 


Mai Xuân Việt 










































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Khi đó ta cân bằng cho lx-x 2 và V3x+Ĩ : ...-(2x+l)(x+l) = ...-(2x+l)V3x+l 
Khi đó vế trái còn thừa lại: (x 4 -2x 3 +x 2 -5x-l) + (2x + l)(x + l) = X 4 - 2x 3 + 3x 2 - 2x 


Ta cân bằng tiếp cho (x +1) 2 và ỊV3x + l j = 3x +1. Do biểu thức còn thừa ở vế trái là bậc 4 mà 

lượng cân bằng lại chỉ bậc 2 nên ta cân bằng với biểu thức ax 2 +bx + x như sau: 
ị^ũx +z?x+c)(x+l) —(2x+l)(x+l) = (ox + ỉ>x+c)(3x+l)— (2x+1^ "\/3x+1 

Chuyển vế và đồng nhất: {ax 2 + bx+ c) (x+1) 2 - ịax 2 + bx+ c) (3x+1) - X 4 - 2x 3 + 3x 2 - 2x 
Ta tìm được a = 1, b = -1, c = 2 hay biểu thức cân bằng là X 2 - x+2. 

Lời giải : Điều kiện: X > ~. 


(*) <=> (x 2 -x + 2)(x + 1) 2 — (2x + l)(x + l) = (x 2 — x + 2)(3x + l) — (2x + 1)a/3x + 1 
<íí> (x 2 -x + 2^(x + l) 2 - (3x +1) J - (2x +1) Ịx +1 - \Ỉ3x +1 j = 0 
< w'^x +1 — \ịĩx +11 X —x + l + ^x —X + 2 )V3x +1 =0 

X +1 — \Ỉ3x +1 = 0 X 3 — X +1 + ^x — X + 2 ) \Ỉ3x +1 > 0 Vx ^ — 

V 3 J 

V3x + 1 = x + 1 <íí> 


|x>-l 

IX 2 - X = 0 


Ịx > -1 

X = 0 V X = 1 


X = 0 
X = 1 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm X e {0;l}. 


Ví du 8 : Giải phương trình (x + l)(x -1) 3 = X 2 + 2x + V2x 3 +1 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay, ta giải được một nghiệm của phương 
trình là X « 2.7320. Sử dụng chức năng TABLE của máy tính ta tìm được đại lượng cân bằng là 

TĨT + 1 = 2x + 1 . Khi đó phần thừa của vế trái là (x + l)(x -1) 3 - X 2 - 4x -1 = X 4 - 2x 3 - X 2 - 2x - 2 . 


Ta tiếp tục cân bằng cho ịTĨ X 3 + lj = 2x 3 +1 và (2x +1) 2 . Do đại lượng cân bằng là bậc 3 mà 

phần còn dư của vế trái lại bậc 4 nên ta cân bằng với một lượng ax + b như sau: 

(ax + z>)(2x + l) 2 +(2x + l) = (tìx + z?)(2x 3 + 1 ) + V2x 3 +1 

Chuyển vế và đồng nhất: (ox + Ế>)(2x + l) 2 ~(ax + b){2x 3 +l) = x 4 -2x 3 -X 2 -2x-2 

Sau khi đồng nhất ta không tìm được giá trị a,b thoả mãn. Khi điều này xảy ra có thể hiểu rằng 
biểu thức ta tìm được chưa đúng. 

Ta sẽ thay đổi suy nghĩ một chút: Ta biết rằng phương trình sẽ luôn có nhân tử dạng 

Tĩx 3 +1 = A(x) nhưng không phải biểu thức bậc 1: A(x) = ax + b , do bậc của phương trình là 4 

nên ta nghĩ ngay đến A(x) = ax 2 +bx + c nghĩa là biểu thức cân bằng bậc 2. 

Để ý thấy bậc của luỹ thừa lớn nhất là 1 (x 4 ) nên ta sẽ chọn <3 = 1, biểu thức cân bằng có dạng: 

V 2 X 3 +1 = X 2 + bx + c. Ta sẽ khảo sát bằng TABLE với hàm / (x) = V 2 Ã 3 +1 -Á 2 - AX với A là 
nghiệm của phương trình tìm được ở trên, ta tìm được một giá trị X=l,f(x) = -l.Ta suy ra biểu 
thức cân bằng cần tìm sẽ là Tĩx 3 +1 = X 2 - 1 . 


Lời giải : Điều kiện: 


X>-—Ị=, ta có: 

ÌÍ2 


26 


Mai Xuân Việt 































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


(*) <» X 4 - 2x 3 - X 2 - 1 = 4ĨT + 1 <=> [x 4 - (2x 3 +1)] - Ịx 2 + 4ĨT + ĩj 
«Ịx 2 +72x 3 +l)Ịx 2 -1-72x 3 +lỊ = 0 
«x 2 -l-72x 3 +1 =0 Ịx 2 +72x 3 +l>o) 


= 0 


X 2 -1>0 


<=> ^2x 3 + 1 = X 2 — 1 <=> <Ị , „ „ <=> X = 1 + 73 

[x 4 - 2x 3 - 2x 2 = 0 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e |l + 73 j . 


Ví dụ 9: 


Giải phương trình: 2(x - l)72x + l +1 = 75 -6x (*) 

_ 1 r _ r\ w _ 1 1 A__ _ 1 9 • IV 1 __ 4 A ._ A _ 1 w , /1 _ -|_ 


Phân tích : Bài toán chứa 2 căn không phải là dạng để ta cân bằng tích nhưng các biểu thức dưới 
căn cũng như ngoài căn đều là bậc 1, khá đơn giản và khi bình phương thì các biểu thức thu được 
tối đa là bậc 3. Nên ta sẽ bình phương hai về để đưa về dạng cân bằng tích như sau: 

(*)=>[2(x-l)V2x + l+l] 2 =5-6x<»4x 3 -3x 2 + 2(x-l)V2x + l =0 

Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay để giải phương trình trên ta tìm được 1 nghiệm 
là X » 0.809016994. Dùng TABLE khảo sát ta tìm được biểu thức cân bằng là 72x+1 = 2x. 

Lời giải : Điều kiện: < X < ^, ta có: 

2 6 

(*)<»4x 3 -3x 2 +2(x-1)V2x + 1 =0«(2x-V2x + l)(4x 2 -4x + 4 + 2x72x + i) = 0 
<=> 2x-72x + l = 0 {do 4x 2 -4x + 4 + 2x\[ĩx + 1 = 3(x-l) 2 + Ịx + 72x +1] > 0 j 

<=> 72x + 1 =2x ị <=>x = —-— . 

4x 2 - 2x -1 = 0 4 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e 


1 +V5] 


4 


Ví dụ 10: 


Giải bất phương trình X 3 + X 2 > (x + 2)Ụĩx + ĩ> - 1] (*) 


Phân tích : Xem bất phương trình cũng như phương trình, ta cũng dùng chức năng SOLVE của 
máy tính cầm tay giải ra được nghiệm là X = -1 và X »1.4142. Lưu nghiệm lẻ vào biến A và 

dùng TABLE khảo sát ta tìm được biểu thức cân bằng là 72x + 3 = x + 1. 

., 3 

Lời gỉảr . Điêu kiện: X > - ^, ta có: 

(*) X + X +X + 2 > (x + 2) \J —X + 3 ^x +1 — \Ì2x + 3 Ị ị A + 2x + 2 + .\72A + 3 1 > 0 

_ r _ 2 ~~Ị X +1 — 72x + 3 ^ 0 

(X +1 — 72A + 3 ì ị X V1Ị + í X + 72x + 31 ^0"w’ 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm X e |]72;+co) u {-1} 


(x + l) 2 +(x +72777) =0 


X > 77 
X = -1 


Ví dụ 11: 


Giải bất phương trình 3(x 2 -l)72x + l < 2(x 3 -X 2 ) (*) 


Phân tích : Dễ thấy bất phương trình trên có nhân tử chung là X = 1, ta có thể tách được thành: 
(*) <=> (x -l)[2x 2 - 3(x + 1)72x71] > 0 


27 


Mai Xuân Việt 



















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Dùng kỹ thuật cân bằng tích ta tính được 2x 2 - 3 (x +1) \/2x + ] = Ịx + ] - 2sj2x + \ j^2x + 2 + V2x+1 j 
Do điều kiện X > - V n ® n + 2 + y/ĩx+ĩ > 0 , khi đó bất phương trình của chúng ta tương đương 
với (x - l)(x +1 - 2V2x +1 j > 0. Bài toán đã trở nên đơn giản hơn nhiều. 

Lời giải : Điều kiện: X > - V . Ta có: 

(*)<=>(x-l) 2x 2 -3(x + l)V2xTI >0 (x-l)^x + \-2\Ị2x + \^[2x + 2 + \Ỉ2x + lỊ > 0 

Do 2x + 2 + 72x +1 > 0 với Va' > - V nên bất phương trình tương đương với: 


x-1 > 0 

/ 1 —-—\ 1 X +1 — 2\[2x +1 > 0 x>3 + 2^3 

^(x-l) x + l-2V2x + l >0« , « ■ 

v ’ |x-l < 0 [3-2^3 <x<ỉ 

l^x + 1 — 2\Ỉ2x +1 < 0 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là X e (3- 2^3;l Ị u^3 + 2 n/3; +00 j 


Ví dụ 12: 


Giải bất phương trình Vx 2 + X + 7x - 2 > ^3ịx 2 -2x-2 j (*) 


Phân tích : Ta sẽ bình phương hai vế cho bất phương trình đưa về 1 căn thức duy nhất và áp dụng 
cân bằng tích. (*) <=> Ịa/x 2 +x + V*-2 j > 3(x 2 - 2x - 2 ) <=> X 2 - 4x - 2 < VÃ 


X -X —2x 


Dùng máy tính cầm tay tìm được biểu thức cân bằng Vx 3 -X 2 -2x = 2x + 2. <=> V X 2 - 2x = 2Vx + l 
Ta cân bằng tích cho (2x + 2) và Vv 3 -X 2 -2x : ...2x + 2<...Vx 3 -X 2 -2 X 
Biểu thức còn dư ở vế trái là: (x 2 - 4x - 2 ) - (2x + 2) = X 2 - 6x - 4. 

Ta tiếp tục cân bằng cho ^27 a: + i) và ỊVx 2 -2x j . Vì biểu thức còn dư là bậc 2 trùng với bậc với 
đại lượng cân bằng nên ta cân bằng bất phương trình với hệ số a như sau: 


lựx 2 —2x1 + V 


X - X - 2x 

2 


aỊ77v + l j +2x + 2 < aị^Ịx 2 — 2x 

Chuyển vế và đồng nhất hệ số: aịyTx + ì^ -aị^íx 2 -2xj = X 2 -6x-4 <í> a = -ì 
Lời giải : Điều kiện: X > 1+73. Ta có: 

(*) -w> -^27v + l) +2 x + 2< -ỊVv 2 -2xỊ + 7v 3 -X 2 — 2x 

■w> Ị2VX+T - Vv 2 — 2x jỊ27x + l + 7v 2 — 2x j —7-V + 1^27x + l - 7-V 2 — 2x j > 0 
Ị2VX+T-Vv 2 -2xjỊVv + l + Vv 2 -2xj>0<=>27x + l- 7-V 2 -2x >0 

^x 2 -6x-4<0^1+V3<x<3+VĨ3. 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là X 1 + 73; 3 + 7Ĩ3 


28 


Mai Xuân Việt 



























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bàỉ tập tự luyện: 


❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 

❖ Bà 


1: y/ĩx -ĩ + x 2 -3x+l = 0 

2: 4x —1 3x + 5 + "v/Sx+T = 0 

3: 5x 2 + 15x + 2 = 3^14x 2 + 2 

4 ! X + X — 1 = ^X + 2 ^ yfx — 2x + 2 

5! 4x + >/2x + 3 = 8x +1 

Ó! 3x + 3x + 2 = ^X + 6) *\j3x — 2x — 3 

7i ^2x + 2^^/Ã* + X + 2 = X +5 jc + 2 

8: 2jc 2 -6x + 10-5(jc-2)VĨTĨ = 0 

í» / 2 T 3x + 3x + 2 
9: yJxr+2x+2 =——— 

3x + ỉ 

10: x 2 +3x + l = (x+3)^/x 2 +ĩ 
11: (4x-l)Vx 3 +l = 2x 3 + 2x + l 

12 : 2V2x + 4+4V2-x = V9x 2 +16 

13: x 3 -15x 2 +78x-141 = 5^2x-9 

14: X 3 -6x 2 + 12x-7 = Ẳ/-X 3 + 9x 2 -19x + ll 

15: -2x 3 + 10 x 2 - 17x + 8 = 2x 2 ^5x - X 2 

lổ: "\/x + 3x + 2\J X+2 = 2x^x H-h 5 

17: 2x 3 + 3x 2 + 2x +1 = (2x 2 + 3x) Jx 2 + — 

18: (x-l)(3x 2 + l) = (x + 1)a/x 2 + x + 1 
19: X 3 -2x-6 = (x 2 -2x-6^yfm 
20 : (5x-4)V2x-3=(4x-5)V3x-2 + 2 
21: 2\l X 3 — 3x 2 + 5 x-6=x 2 -4x + 9 
22: 2(x 2 -x + 6) = 5>/x 3 +8 

23: ^5x 2 + 15x + 9-^ 


X 2 - X - 20 = 5>/x + l 

24: Vx 2 +X + 6 + 3-s/x: — 1 ~Tĩx 2 - 6x +19 = 0 

25: 4x 3 + 2x-1 + (2x 2 + 2x +1) lỊẽx 2 + 1=0 

26: 2x + 2x — 1 ỉì ^x + 3) y/m 

__ /— X 4 -2x 3 +2x-l 

27: y/x > — - " 7 " — 

X 3 - 2x 2 + 2x 

28: 2(x 2 +2)>5Vx 3 +Ĩ 


29: 


X 2 +5x 


< 1 + \l X + 2x — 4x 


„3 2 

X -X 


„ , , *Jx + l X -X 

30: X — 1 + - > y—— 

(x + l) (x + l) 


29 


Mai Xuân Việt 















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHƯƠNG PHÁP TẠO TÍCH NHÂN TỬ 

Cơ sở lý thuyết: 

Đưa một phương trình vô tỉ về dạng tích của các phương trình vô tỷ cơ bản. Phương pháp chủ yếu 
dựa vào việc nhóm nhân tử thông qua phương pháp liên họp hay có nói cách khác đây là cách đi 
ngược để tìm liên họp. Ưu điểm của phương pháp này là nó sẽ hạn chế việc các bạn đánh giá biểu 
thức sau khi liên họp. Chú ý: Phương pháp thực sự rất hiểu quả với phương trình - bất phương trình 
vô tỷ dạng 1 căn thức nên muốn sử dụng phương pháp này cần chuẩn hoá phương trình - bất phương 
trình đưa về một căn thức hết là được. 

Phương pháp áp dụng: 

Bước 1 : Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỷ và 
lưu nghiệm vô một biến nhớ bất kỳ của máy tính từ A đến M. Ở đây mình sẽ lưu ở biến A chẳng 
hạn. Còn các bạn thích lưu biến gì thì sử dụng biến đó nhé, không bắt buộc. 

Ví dụ tìm nghiệm phương trình: Vx+2 = 2x 2 +X-8 


0 Math ▲ 

JXĨ2-(2X 2 +X-8) 


Solve for" X 

0 


__ _E Math ▲ 

JXĨ2-(2X £ +X-8) _ 

Xv 2 

L-R= 0 

E Math A 

X+A 


2 


30 


Mai Xuân Việt 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bước 2 : Tìm nhân tử chung của phương trình - bất phương trình 
1. Neu phương trình có nghiệm vô tỷ 

Sử dụng chức năng TABLE của máy tính cầm tay khảo sát các hàm f(x) có dạng như sau: 

/ (x) = TgỴỹ + AX trong đó A chính là nghiệm phương trình tìm được và lưu vào đây, g (x) là 

biểu thức trong căn. Lưu ý là phương pháp này chỉ giải quyết được nghiệm đơn và nghiệm kép, 
còn nghiệm bội ba trở lên thì không nên sử dụng phương pháp này. 

Với giá trị START là 20, END là -20 và STEP là 1. Ta chọn số tương đối lớn thế này để đảm bảo 
là khảo sát hết, tránh xót trường hợp. Xem xét bảng giá trị của TABLE, chọn giá trị trong TABLE 
mà f(x) nguyên, ví dụ ta có cặp (x =m,f(x) = n ) nguyên, khi đó biểu thức liên họp của căn tìm 

được sẽ là ^g(x) =mx+n. 

Ví dụ: Tìm liên họp của phương trình: (x + 4) Vx + 2 = X 3 - X 2 - x-5. 

Sử dụng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay, ta tìm được một nghiệm phương trình 
X « 3.302775638 và lưu nghiệm này vào biến A . 


cx+4)Jx^-(x£->> 

x=„ 3.302775638 
L-R= 0 

Dừng chức năng TABLE khảo sát hàm số / (x ) = TÃ+Ĩ + AX. 

0 Math 

f(X)=lÃĨ2-tfiX 


Cuối cùng ta có bảng giá trị của TABLE, chọn giá trị f(x) nguyên để tạo nhân tử. 

0 Math 


IU 

^1 

FÍKJ 

-1 

15 

d 

E.3Ũ5Ĩ 

15 

ĩ 

5055 


-1 

Dựa vào bảng giá trị của TABLE ta thấy với x = -ĩ thì / (x) = -1 là cặp số nguyên ta cần tìm. 
Khi đó nhân tử cần nhóm của chúng ta sẽ là: Vx+2-x+l. 

Chú ý: Nếu nghiệm này là nghiệm bội bậc n thì nhân tử sẽ có dạng: Ịy./(x) +ax + bj . 

2. Nếu phương trình có nghiệm hữu tỷ: 

*** Neu phương trình có một nghiệm hữu tỷ a và nghiệm đây là nghiệm bội n của phương trình 
thì khi đó phương trình luôn có nhân tử (x-a)" khi phân tích. 


31 


Mai Xuân Việt 
















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 1: Giải phương trình sau: \ịx+2 = 2x 2 +X-8 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng TABLE khảo sát khoảng nghiệm và dùng chức năng SOLVE của máy 
tính cầm tay ta tìm được một nghiệm của phương trình là x = 2. Sau khi kiểm tra ta nhận thấy đây 
là một nghiệm đơn của phương trình. Ta thay nghiệm X = 2 vào căn \fx +2 ta có \Ịx+2 = 2 , khi 
đó phương trình có nhân tử Vx+2 - 2. 

Lời giải : Điều kiện: X > -2, ta có: 

(*) <í> V-T + 2 - 2 = 2x 2 +X-10 <=> . x — = (x-2)(2x + 5) 

a/x + 2 +2 


<=> (x- 2) 


/ 


1 




2x + 5 - - .- 

V y X + 2 + 2 


= 0o(ỉ-2) 


) 


2(x + 2) + 


yfm +1 

sfx + 2 + 2 


= 0 


Với x>-2 thì 2(x + 2)+ T x + - + 1 > 0 nên phương trình đã cho sẽ <=> x-2 = {)<=> x = 2 

Vx+2+2 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e {2}. 


Ví du 2 : Giải phương trình sau: 2(x 2 -9x + lo)Vx-l + V 3 -8x 2 + ÓX + 85 = 0 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng TABLE khảo sát khoảng nghiệm và dùng chức năng SOLVE của máy 
tính cầm tay ta tìm được một nghiệm của phương trình là X = 5 . Sau khi kiểm tra ta nhận thấy đây 

là một nghiệm kép của phương trình, tức phương trình sẽ có nhân tử (x - 5) 2 . 

Thay X = 5 vào các căn có trong phương trình, ta có yjx — l = 2 hay ta sẽ tách nhân tử của phương 
trình thành Ị \/x -1 - 2j = X + 3 - 4sjx - 1 do tính chất nghiệm kép. 

Lời giải : Điều kiện: X > 1. Ta có: 

(*)<=> (x 2 -9x + 10^x + 3-4>/x--Tj = 2^x 3 -8x 2 +6x + 85) + (x + 3)(x 2 -9x + lo) 

(x-5) 2 (x 2 -9x + 10) * 2 -9x + 10 "|_ n 

<=>--- . —- = (x-5) (3x + 8) <í> (x-5) 3x + 8- , = 0 

X + 3 + 4vx-ĩ ' { x + 3 + 4vx-ĩ ) 


„ , X 2 —9x + 10 2x 2 +26x + 14 + 4(3x + 8)>/x-l 

I a co òx + o- ■ =- . - 

X + 3 + Ayị X — 1 X + 3 + 4-y X — 1 

Khi đó phương trình tương đương với (x - 5) 2 = 0-»x = 5 


> 0 với Vx > 1. 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm X e {5}. 

*** Neu phương trình có nhiều hơn 1 nghiệm hữu tỷ, ở đây mình sẽ xét trường họp hai nghiệm 
hữu tỷ, các trường họp nhiều hơn 2 nghiệm sẽ tương tự như trường họp này. Giả sử phương trình 
có hai nghiệm hữu tỷ X = a và X = Ị3 thì trên thực tế ta cũng có thế phân tích lần lượt từng nghiệm 


theo nhân tử (x-a) m và (x-/?)" với m, n là bậc nghiệm tương ứng của a,j3 như trường họp 1 


nghiệm như trên, nhưng vì làm như vậy sẽ khiến chúng ta tốn nhiều thời gian khi phân tích nhân 
tử và bài giải sẽ không được ngắn gọn. Đe giúp quyết điều này chúng ta sẽ đưa ra một giải pháp 
đặt nhân tử mang tính tối ưu triệt để sao cho bài toán đơn giản và ngắn gọn nhất. Ta có m + n là 
tổng bậc của hai nghiệm, khi đó các căn thức có trong căn sẽ liên họp với một đa thức có cũng có 
bậc là m + n-ì, tức là phương trình sẽ có nhân tử ở căn được viết dưới dạng 


rfỊỤ)+(a 0 x m+n - 1 


+ a l x 


m+n-2 


+ - + a m+«-l 



Ví du 1 : Giải phương trình 3Vx+ĩ = 3x 2 -8x + 3 (*) 

Phân tích : Khảo sát bằng chức năng TABLE để xác định khoảng nghiệm của phương trình, dùng 
chức năng SOLVE của máy tính cầm tay ta giải và tìm được hai nghiệm của phương trình là X = 0 


32 


Mai Xuân Việt 

















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


và X = 3. Sau khi kiểm tra ta thấy hai nghiệm này đều là nghiệm đơn, tức phuơng trình sẽ có nhân 
tử là x(x - 3) = X 2 - 3x. Đối với học sinh có tư duy tốt thì dựa vào nhân tử này có thể nhóm phương 

trình lại thành: (*) (x + 3 - 3 a/x + 1 j + (3x 2 - 9x) = 0. 

Nhưng phương pháp ở đây được đề cập để giúp tất cả các em, kể cả học sinh yếu chuyên đề này 
cũng có thể làm được, đặc biệt phương trình chức rất nhiều căn thì việc phân tích bằng tư duy của 
các em có học lực trung bình sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy, ta sẽ làm như sau: 

Do bậc của nhân tử tìm được x(x-3) là bậc 2 nên liên họp của căn sẽ có dạng: Vx+Ĩ = ax + b. 
Thay lần lượt hai nghiệm X = 0 và X = 3 vào liên họp, giải hệ phương trình, ta được: 

1 


a = 


VxTĨ = hay x + 3-3Vx+ĩ. 


b = 1 


1 *\/ 0 +1 — ữ.o 4- b 

(\/3 +1 = a.3 + b 

Lời giải : Điều kiện: X > -1. Ta có: 

(*)<^(3x 2 -9x) + (x + 3-3>/x+ĩ) = 0<=>3(x 2 -3x) +- x _- =0 

X + 3 + 3y X + 1 


<=> (x 2 — 3x) ( 3 4- . 

v \ X+3+3VX+Ĩ 


= 0<=>x-3x = 0<=> 


X = 0 

X = 3 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e {0;3} 


Ví du 2 : Giải phương trình X 3 -5x 2 4-10x-124-(3-x)V7x4-2 = 0 (*) 

Phân tích : Dùng TABLE để khảo sát khoảng nghiệm của phương trình và dùng chức năng SOLVE 
của máy tính để giải, ta tìm được 3 nghiệm của phương trình là x = l,x = 2,x = 3. 

Sau khi kiểm tra tính chất nghiệm bội ta thấy 3 nghiệm này đều là nghiệm đơn của phương trình. 
Tức là phương trình sẽ có nhân tử là (x - l)(x - 2)(x - 3) = X 3 - 6x 2 4-1 lx - 6 . Tới đây nếu các bạn 
có tư duy tốt sẽ dễ dàng nhóm nhân tử như thế này: 


(*) <w- (x 3 - 6x 2 4- 1 lx - ó) 4- [(x 2 - X- ó) - (x - 3) sỊĨT+ĩ 

Ạ 1 _ J Ả s A 4Ạ A 1 • A 1 1 / w / J 1 


= 0 . 


Ta biến đổi theo cách tổng quát để tìm liên họp cho các căn có trong phương trình. Neu biểu thức 
có căn có nhân với một biểu thức khác thì ta lấy luôn nguyên cụm biểu thức luôn nhé các bạn. 

Do phương trình có ba nghiệm nên theo công thức tổng quát thì liên họp tạo thành sẽ có dạng như 
sau: (x - 3) >/7x4- 2 =ax 2 +bx + c. Thay lần lượt 3 nghiệm vào ta có hệ phương trình: 

a = 1 

b = -1 => (x —3)>/7x4- 2 = X 2 — x-6 
c = — 6 


(l-3)V7.1 + 2 = a + b + c 

a + b + c =-6 

(2-3)Vt2 + 2 =4a + 2b + co< 

4a + 2b + c = -4 <=> < 

(3-3)\ịl.3 + 2 =9a + b + c 

9ữ + 3 b 4- c = 0 


Lời gịảr . Điều kiện: X > “ . Ta có: 

(*) <=> (x 3 - 6x 2 4- 1 lx - ó) 4- [(x 2 — X — ó) — (x - 3) V7x + 2 
(x-l)(x- 2)(x-3) 4- (x-3)(x + 2-Vt^T2) = 0 

1 


= 0 


<=> (x-l)(x-2)(x-3) 


1 + 


X 4- 2 4- y/ĩx + 2 


= 0 


<íí> (x-l)(x-2)(x-3) = 0 




1 + 


X 4- 2 4- V7x 4- 2 


> 0 Vx > - — 


<tí>x = lvx = 2vx = 3 


J 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e {l;2;3} 


33 


Mai Xuân Việt 












































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ 3 : Giải phương trình sau: 6x 4 -33x 3 +2x 2 + 75x-50 + (x-l)(x-5)>/3x-2 = 0 (*) 

Phân tích : Dùng chức năng TABLE để khảo sát các khoản nghiệm và chức năng SOLVE của máy 
tính ta giải tìm được 2 nghiệm của phương trình là x = ì và X = 5. Kiểm tra ta thấy X = 1 là một 
nghiệm kép của phương trình và X = 5 là một nghiệm đơn. Tức là phương trình sẽ có nhân tử là 

(x-l) 2 (x-5) = X 3 -7x 2 +1ỈX-5 . Nếu giải bằng tư duy thì tới bước này ta sẽ lấy đa thức 

6x 4 - 33x 3 + 2x 2 + 75x - 50 chia cho đa thức X 3 - 7x 2 +1 lx - 5 ta được thương là 6x + 9 và số dư là 
-x 2 +6x-5, tức là 6x 4 -33x 3 +2x 2 +75x-50 = (x 3 -7x 2 +11x-5)(6x + 9)-(x 2 -6x + 5). Hay khi 


đó ta có (*) <í> (x 3 -7x 2 +llx-5)(6x + 9) = (x 2 -6x + 5)(V3x-2 -l) và giải ra ngay kết quả. 

Theo cách làm tổng quát thì ta có thể làm như sau: Do bậc của nhân tử chung ta tìm được là bậc ba 
nên theo công thức liên họp căn thì nó sẽ có dạng: (x-l)(x-5)V3x-2 =ax 2 + bx + c . Do phương 

trình có nghiệm kép tại X = 1 nên X = 1 cũng là nghiệm phương trình đạo hàm của nó. Thay 2 
nghiệm và đạo hàm tại nghiệm kép, ta có hệ phương trình: 


(l-l)(l-5)>/3.1 + 2 =a + b + c 
(5-l)(5-5)V3.5 + 2 =25a + 5b + c «. 


d 


Ax 


(x-l)(x-5)V3x-2 


= 2 a + b 


a + b + c = 0 
25a + 5 b + c = 0 
2a + b = -4 


X=1 


a = 1 
<b = - 6 
c = 5 


=>(x-l)(x-5)\/3x-2 = X 2 -6x + 5 là nhân tử cần tìm của phương trình. 


Lời giải : Điều kiện: X > 4. Ta có: 

3 

(*) <s> 6x 4 -33x 3 + 3x 2 + 69x-45 + (x-l)(x-5)V3x-2 -(x 2 - 6x + 5 j = 0 


<=> (x-l) 2 (x-5)(6x + 9) = (x-l)(x-5)ỊV3x-2 - lj = 0 <=> (x-l) 2 (x-5) 




\ 


{, n 3 

2^ 


X - 1 = 0 

6x + 9 + . — 

> 0 Vx > - 

<^> 


^ y3x — 2+1 

3J 


X - 5 = 0 


o(x-l) 2 (x-5) = 0 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm là X e {l;5}. 


6x + 9 H— . - — 

y3x — 2+1 

X = ỉ 

X = 5 


= 0 


Bài tập tự luyện: 

❖ Bài 1: (7x-9)V7x-10 = 2x 3 -7x 2 +llx 
♦♦♦ Bài 2: (x + 4)Vx + 2 = X 3 — X 2 — x + 5 

❖ Bài 3: 10x 2 +3x-6-2(3x + l)V2x 2 -1 = 0 

❖ Bài 4: 2x 2 +5x-l = 7Vx 3 -1 

❖ Bài 5: (4x 2 -x-7)Vx + 2 =10 + 4x-8x 2 

❖ Bài 6: X 3 - 2x 2 + 3x + 3yfỉÕ - X 2 =11 

❖ Bài 7: 15x 2 +12x + 12 = 10(2x + l)Vx 2 +3 

❖ Bài 8: X 2 +5x = 4|l + Vx 3 +2x 2 -4xj 
♦♦♦ Bài 9: X 3 +Xy[x = (x + 4)(x + 5) 

❖ Bài 10: l + 3x = (x-x 2 )Ị5 + Vl5 + 6x-9x 2 j 


34 


Mai Xuân Việt 









































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 


Bài 11: (2x + 2)Vx 2 + x + 2=x 2 +5x + 2 
Bai 12: X + óx +1 — ^2x +1^ ^/x + 2x + 3 
Bài 13: 8x 2 +3x + (4x 2 +x-2)Vx + 4 =4 

Bài 14: 4x 2 - 3x = (x + 2) Tĩx 2 +2x-l 

Bài 15: J Ụ-T^ị = (x + \)(4C+ĩ-2) 

X 1 - 2x + 3 v ' 

Bài 16: (5x-l 6)yfx + ĩ = Tc 2 -x-2o(5 W5x + 9) 
Bài 17: (óx 2 +12jc —6)>/2jc — 1 = X 3 + 22x 2 -llx 
Bài 18: 6x 3 +15x 2 +X + 1 = (3x 2 + 9x + l)Vx 2 -x + 1 
Bài 19: Vx + 7 — >/x-l < 7 2 

VX-T 

Bài 20: 4=^= + V3 r ^>/5 + 2Ĩ 
V 3-x 

Bài 21: 2x 2 + X + 3 = 3xVxT 3 

Bài 22: = 3x \ +lx + s 

4x + 2 

Bài 23: a/x 2 +X + 2 = — + 3* + 2 

3x + l 

Bài 24: V^T2 = * + 2 + g/jỹĩ 
x +v2x + l 

Bài 25: 3x 2 +2x + 3 = (3x + l)Vx 2 +3 

Bài 26: 2x 2 +2x + l = (4x-l)Vx 2 +1 

Bài 27: 2x 2 - 3x + 2 = x^3x-2 
Bài 28: X 3 -3x 2 + 2(x + 2)Vx + 2 = 6x 

Bài 29: X 2 -1 = 2xs[x 2 - 2x 

Bài 30: 2(x — 2)%/2x — 5 =x 2 — 2x + 4 

Bài 31: x 3 +2x + (3x-7)V5-3x = 0 

Bài 32: 3x^2 W9x 2 +3 j + (4x+2)ỊVl + x+x 2 + lj = 0 

Bài 33: X 3 -4x 2 -5x + 6 = ^/7x 2 +9x-4 
Bài 34: V2x 3 -3x 2 +ÓX + 11-V5-X = 2^3 
Bài 35: ^2x 2 + l + 2>/3-xjx-7V3-x = 0 



Bài 37: V2x-1 + V* 2 +3=4-x 

Bài 38: 2Vx :: ĩ+3V5^x + 3x 2 -30x+71 = 0 

Bài 39: 4x 3 + X — ^x + 1) yỉĩx + 1 — 0 

Bài 40: x(4x 2 +l) + (x-3)V5-2x=0 


35 


Mai Xuân Việt 























































